Chuyện kể sau 40 năm 
khánh Ly 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chương _ 1 
Chương 2 
Chương _3 
Chương _4 
Chương _5 
Chương_6 
Chuong_7 


khánh Ly 
Chuyện kể sau 40 năm 
Chương 1 


T; 

Đó là năm 1964, tôi và các con đang ở thành phố Dalat. Tôi 
vừa 18 tuổi, hai con, một gái, một trai. Ba mẹ con sống với 
nhau hồn nhiên như cây cỏ trong ngôi nhà hai từng rộng lớn 
vắng người, trên một ngôi đồi mà người ở đó gọi là đồi Miên 
- tên ông nội hai đứa nhỏ. Nhà không cổng ngõ, không hàng 
rào, đồi rộng thênh thang, từ hông nhà ngó xuống, là một 
thung lũng nhỏ xanh rì, nhìn mông ra xa thấp thoáng đâu đó 
mầu đỏ của ngói bên cạnh những vườn trồng rau quả xanh 
ngắt, tiệp với màu của lá cỏ. Nổi lên trên màu xanh mượt 
mà như tấm áo dạ hội bằng nhung, tôi có thể biết được đó là 
những vườn hoa. 

Thuở đó, Dalat đẹp lắm. Người ta bảo Dalat đẹp bởi có 4 
mùa giống như Hà Nội nên con gái Dalat tuy ít người xuất 
sắc nhưng ai nấy đều xinh xắn với nước da trắng hồng, mái 
tóc đen dày óng mượt. Tất cả đều vô tư, hồn nhiên và hiền 
lành. Các bà bán hàng trong chợ, dù là bán mắm cá, cũng 
mặc áo dài, bán đậu hủ rong cũng áo dài, bán ngô nướng lúc 
nửa khuya, bán mì Quảng, xôi gà cũng áo dài, hai má cứ 
ửng hồng lên bên cạnh bếp lửa. 

Dalat có 4 mùa nhưng mùa nào cũng mát vào ban ngày, 
lạnh về đêm, chính thế, người ta mới thú vị khi cầm cái ngô 
nướng thoa mỡ hành còn nóng hổi, người ta mới cảm thấy 


cái nhẹ nhõm khi bước ra từ những phòng tắm nước nóng, 
xê xế rạp ciné Ngọc Hiệp. Bước qua bên kia đường, người ta 
có thể ghé vào tiệm cháo vịt, tiết canh vịt, gỏi vịt và ngay 
bên hông tiệm thịt vịt, cái quán mì Quảng nhỏ xíu, mái che 
là một vài tấm ván ép ghép với 4 cái ghế. Hai vợ chồng 
người bán mì Quảng tay thoăn thoắt đơm bún, chan nước 
hay dọn dẹp cái mặt bàn cũng chỉ là một tấm gỗ dài. Người 
bán vui cười nhìn khách xuýt xoa ăn trong cái nóng của bún, 
cái lạnh của con phố về khuya, vắng người. 

Điều chắc chắn phải nói là người Dalat hiền. Hiền như nước 
mưa, nước suối. Hiền như cây trái tốt tươi. Hiền như hoa như 
gió. Như tiếng chuông reo bốn mùa. Hiền như bãi xe lam 
dăm ba chiếc im lìm nơi bến đậu. Hiền như những cơn mưa 
bất ngờ bay nghiêng qua thành phố, không hề làm rối chân 
khách bộ hành. Những con đường vắng lặng. Những ngôi 
biệt thự nằm xa nhau, không tường bao bộc, chỉ có hoa và 
hoa dưới những cây thông rải rác, tưởng nhu mọc vô tình 
không người săn sóc. Ấy thế mà trong cái vô tình gần như 
hoang dã ấy, luôn có những lúc rộ lên tiếng cười rộn ràng 
ngây thơ. Đời sống đẹp và đáng sống biết bao nhiêu. 

Trước đó 2 năm, nói chính xác là vào tháng 11 năm 1962, 
khi tôi lên Dalat tìm sống, cùng đi trên chuyến xe đò Minh 
Trung với tôi, là chị Ngân Hà, một ca sĩ đẹp và được biết 
đến, không hiểu vì sao chị bỏ Sài Gòn ra đi. Lúc đó, người ta 
chưa nói đến chiến tranh. Sài Gòn đất rộng, người ít. Đời 
sống dễ dàng, người dân miền Nam chơn chất như ngọn lúa 
đồng bằng, cá tôm sông lạch, con đường Tự Do, sáng, trưa, 
chiều, tối chỉ khoảng trên một chục khách bộ hành, xích lô 


vài chiếc thông thả đạp như thi sĩ thơ thẩn tìm nàng thơ. 
Taxi cũng thỉnh thoảng ghé qua đỗ người xuống. Hình như 
Sài Gòn rất bằng lòng với nhịp sống thong thả, nhàn hạ. 
Thói quen của miền Nam trù phú đụng đâu cũng có cái ăn. 
Tôi nhận lời lên hát cho Night Club ở Dalat với giá 2500 đồng 
một tháng, có cơm hai bữa và ngủ chung với các chị ở vũ 
trường, nếu không muốn về nhà. Kể ra thì không nhiều 
nhưng cũng chẳng hẹp gì lúc đó, lương Trung Úy cũng chỉ 
được như thế thôi. Ông bà nội của hai đứa nhỏ ở đó, tôi có 
cả nguyên một từng dưới rộng thênh thang. Hình như đây là 
kiểu nhà sàn lúc khởi thủy cất lên, nhưng rồi sẵn cột, xây 
thêm thành nhà hai tầng, chưa kể chung quanh đất trống, 
không trồng trọt gì ngoài mấy cây ổi, mấy giàn xu. Bên nội 
dường như chẳng ai để ý gì đến mấy mẹ con tôi ngoài chị Lê 
Quyên. Vài tháng sau, tiền lương được tăng, tôi tìm một 
người giữ con và ngày ngày nhảy xe lam, xe đò ra chợ Dalat. 
Từ ngày di cư vào Nam, dẫu mới có 10 tuổi, tôi phải trông 
em, giặt quần áo, đi chợ rồi mới đi học. Mấy anh chị em 
chúng tôi sàn sàn tuổi nhau nhưng lại chẳng bao giờ có thì 
giờ hay có chuyện gì để chia sẻ với nhau. Nói tóm lại, tuổi 
thơ của tôi hoàn toàn mờ nhạt, không có gì đáng ghi nhớ 
trong sinh hoạt gia đình, ngoại trừ ông bố đêm nào cũng say 
rượu và bà mẹ hết ca cẩm chồng đến mắng chửi con. Dalat 
chính là khoảng trời tôi mơ ước, tưởng chừng như cuộc sống 
ngừng lại ở đó... Nhưng không. Cuộc đời tôi bắt đầu. Từ đó, 
ở đó. 

Vũ trường Night Club dọn ra hôtel Du Parc, cạnh Nhà Thờ 
Chánh Toà, Bưu điện và đài phát thanh Dalat. Bà chủ vũ 


trường là một người Việt Hoa, có một đứa con lai không biết 
lai gì, khoảng 6, 7 tuổi. Bà mướn một căn phòng ngay bên 
kia đường cho các chị vũ nữ ở, có người nấu cơm. Tôi thường 
ngủ lại đây vì khuya chẳng có ai đưa tôi về tận Chi Lăng. 
Trong căn nhà nhỏ này, tuyệt không có bóng dáng một 
người đàn ông, thế nên tôi thích ngủ lại để sáng hôm sau di 
chợ rồi mới về nhà, mang đồ ăn, bánh kẹo và chơi với con 
rồi chiều tối, lại đi xe lam đến Vũ Trường. Căn phố đó nằm 
cạnh quán café Myosotis, không biết bây giờ có còn không. 
Night Club là Vũ Trường duy nhất ở Dalat. Với khí hậu lành 
lạnh về đêm là nơi giải trí lý tưởng của thành phố du lịch, 
vậy mà khách khứa cũng không có bao nhiêu. Lính Mỹ, cấp 
cố vấn, mới được vào thị xã chơi chứ những cậu học trò vừa 
mới hết Trung Học, rời gia đình đến một đất nước xa lạ, nên 
có vẻ sợ sệt. Người của thành phố, muốn đi, sợ gặp người 
quen, khó chối tội với vợ, thế nên ban nhạc đêm đêm cứ 
chơi những bản nhạc trữ tình, chúng tôi vẫn hát, các chị 
ngồi uống nước tán gẫu hoặc nhảy với nhau. Mỗi đêm vài ba 
bàn khách. Mọi người bình thản nhìn nhau, chờ ngày cuối 
tuần. Có những đêm Vũ Trường gần đóng cửa, một băng 
Không Quân áo bay đen khăn quàng cổ màu tím hoa cà, bất 
ngờ xuất hiện đứng thành một hàng dài nơi cửa. Nhà hàng 
không chạy lại đón khách. Chúng tôi không ai ngạc nhiên. 
Chuyện này xảy ra thường. Tôi lặng lẽ lên sân khấu, ban 
nhạc hiểu ý chơi bài “Gửi gió cho mây ngàn bay”. Tôi hát 
xong, những chiếc khăn quàng màu tím hoa cà lặng lẽ quay 
ra, đi vào đêm tối, nơi các anh từ đó bước ra. Không bao giờ 
hỏi nhưng tôi biết một phi vụ vừa hoàn tất. 


Những đêm trời lạnh, mưa rất nhẹ, không gì thú vị hơn ngồi 
hát hay nghe một tình khúc Tiền Chiến. Những người lính Mỹ 
non trẻ kia đang miệt mài bước nhảy, cố quên đi nỗi buồn 
xa nhà, nỗi lo sợ súng đạn trên mảnh đất mà họ không bao 
giờ hiểu được vì sao họ đến đây. Họ lại càng không hiểu ý 
nghĩa của khúc hát kia. Chỉ biết trong đêm lạnh, khúc hát 
buồn, tiếng hát còn non trẻ với những ước mơ chưa thành 
hình và nỗi lòng khắc khoải của kẻ xa nhà quấn quít lấy 
nhau ấm áp chia sẻ đến không ngờ. Nhiều năm sau, nếu 
những người lính ấy còn sống mà trở về, chắc chẳng bao giờ 
họ nghĩ đến cái vũ trường xưa, nơi thành phố có những cơn 
mưa bất ngờ nghiêng nghiêng bay trên con phố vắng người 
vào những đêm gió lạnh. Cũng có thể họ đã không bao giờ 
trở về để mà nhớ. 

Tôi không sống với gia đình nhiều. Tôi không có bạn gái. Bạn 
của anh tôi cũng là bạn của tôi. Chúng tôi gọi nhau bằng ... 
chú và xưng tôi, không có anh em gì cả. Có lẽ thế, tính tôi 
không hề có chút dịu dàng nào cho đến khi có con và chỉ 
dành cho con. Có lẽ thế, tôi dễ sống chung với các chị vũ nữ 
mà tôi thật sự quý mến như một gia đình. Các tay ...anh 
hùng hảo hán ở Sàigòn, Dalat hình như cũng rất quý tôi, đứa 
em gái lạc loài, lờ khờ trong thế giới muôn mặt về đêm. 
Chẳng ai hỏi tôi từ đâu đến, con cái nhà ai. Tôi cũng không 
tò mò về cuộc sống của các chị vũ nữ. 

Thời bấy giờ, giới vũ nữ là giới làm rất nhiều tiền và rất 
nhiều người có học. Họ chỉ trở thành vũ nữ để giúp gia đình 
trong khoảng thì giờ rỗi rảnh. Công việc của các chị ấy là 
nhảy với khách hàng, những người đi Vũ Trường một mình, 


những người mới biết khiêu vũ. Thời 60, khiêu vũ là một 
nghệ thuật. Mọi người nhẩy lấy đẹp, nhẩy biểu diễn. Khiêu 
vũ là một nghệ thuật, không hề có ý đen tối, lợi dụng. Khách 
đến Vũ Trường và vũ nữ đối xử với nhau lịch sự. Có những 
chị nổi tiếng chỉ vì nhẩy giỏi, nhẩy đẹp. Các chị không đi 
đêm với khách, tôi biết vì tôi ở cùng các chị một nhà. 

Vũ Trường đóng cửa, ai muốn đi ăn đêm thì thường chạy tới 
tiệm xôi gà trước mặt khách sạn Thủy Tiên, sau lưng tiệm 
bánh mỳ Xương Ký đầu con dốc Hàm Nghi. Chủ quán là cặp 
vợ chồng trẻ, con ông bà Bắc Hương cơm tám, giò chả nằm 
gần café Tùng - ông bà chủ quán xôi này hiện đang ở 
Porland, Oregon - nhiều đêm, vừa thấy mặt tôi, cô vợ da 
trắng, má hồng cười như hoa nở, hét toáng lên... Đùi Khánh 
Ly... Phao câu Khánh Ly... câu rao ngắn gọn làm ai cũng 
quay lại nhìn tôi cười. Và tôi không hề cảm thấy ngượng 
ngùng, sà ngay vào hàng cầm chiếc đùi gà, miếng phao câu 
béo ngậy, đĩa xôi trắng déo thơm phức mỡ hành. Ở một 
thành phố nhỏ như Dalat, ai cũng biết mặt nhau. 

Cùng đi ăn với chúng tôi là một số các ...anh hùng có tên 
tuổi. Những cái tên ngộ nghĩnh đôi khi do thành tích mà có. 
Các bạn ấy còn trẻ, có người trạc tuổi tôi, có người lớn hơn 
nhưng ai cũng làm mặt nghiêm, lạnh lùng ít nói. Họ làm ra 
vậy giữa chốn đông người, thật ra, họ dễ thương, sống có 
tình nghĩa. Họ có bổn phận bảo vệ nhà hàng, các chị vũ nữ, 
ca nhạc sĩ. Mấy ông say xin quây phá, gây gỗ, họ là người 
giải quyết, giảng hoà hoặc mời các ông đi về chứ không bao 
giờ họ gây chuyện rắc rối cho nhà hàng. Giới giang hồ, các 
chị vũ nữ và ca nhạc sĩ vì thế mà gần nhau, thương nhau và 


luôn bênh vực cho nhau. Thời đó, dưới mắt tôi, họ là những 
người hùng. Cách sống của giới này ảnh hưởng đến lối sống 
và cách suy nghĩ của tôi không ít. 

Tôi hát chưa ra gì nhưng lại được nhiều người thương thế 
nên cuộc sống mấy mẹ con coi bộ cũng đỡ khổ. Tôi mua 
quần áo đẹp nhất Dalat cho con tôi ở tiệm Au Printemps. Tôi 
sục vào lầu trên của chợ Hoà Bình, nơi bán quần áo cũ của 
Mỹ - hàng viện trợ - tìm mua áo da. váy len. giây bốt. Diện 
vào, ai dám nói là quần áo cũ. Tôi thường tới quán café nơi 
Bích Ly, chị cả của ban CBC ngồi giữ két, nói dóc. Bích Ly và 
tôi hình như bằng tuổi nhau hoặc Ly kém tôi một tuổi gì đó. 
Hai đứa cùng tên Ly, cùng đen đen như nhau, giọng cũng 
khào khào giống nhau nên bắt chuyện gớm lắm... Giờ gặp 
lại trên xứ Mỹ, hai đứa vẫn tưởng như đang ngồi trong quán 
café ở Dalat. 

Thời đó, tôi mới 18 tuổi, còn ham ăn, ham chơi. Chẳng có gì 
thú vị cho bằng quăng giày dép, chân không, đi, chạy, nhẩy 
khắp Đồi Cù, xuống Toà Tổng Giám mục, men theo con 
đường Tình Yêu dẫn lên Toà Tỉnh rồi lại lên Đồi Cù nằm 
khểnh dưới gốc thông hoặc thẳng tay chân trên bãi cỏ thênh 
thang nhìn ngắm mây trời. Không nhớ đến ai cũng không 
cần biết mình là ai, ngày mai sẽ ra sao. Không nhớ ai thật, 
không cả yêu đương. Không hề nghĩ đến gia đình và Saigon. 
Tôi thương các con song thường tự hỏi vì sao tôi có chúng 
trong khi tôi chẳng có một chuẩn bị nào, chưa hề có một 
khái niệm về gia đình. Những lúc lang thang trên Đồi Cù, 
cùng các bạn gái đắm chìm dưới suối Liên Khương, tôi ước 
ao trở lại tuổi 14, 15. Có lẽ, tôi sẽ bắt đầu cuộc đời của tôi 


một cách khác. 

40 năm trước, đó là ý nghĩ của một thiếu phụ tuổi 18, nằm 
ngủ quên dưới gốc thông già. Buổi trưa nắng vàng chan hoà 
trên cỏ lá, tiếng thông reo ngân dài, bất tận như một lời ru 
buôn. Lời ru âm thầm đi vào giấc ngủ và ở lại đó. Lời ru 
buồn. Rất buồn... 


khánh Ly 
Chuyện kể sau 40 năm 
Chương 2 


Ngày di cư tôi, tôi mới 9, 10 tuổi.Chưa kịp làm quen với Sài 
Gòn, còn đang lạ lùng với cách nói cười rộn ràng rất Nam kỳ, 
còn thích thú xé tờ giấy một đồng làm hai, gọi là 5 cắc đủ 
mua một ly đá nhận xi-rô, đã theo gia đình lên Dalat. Đó là 
năm 1956. Bố tôi - tức dượng nếu gọi theo tiếng miền Nam, 
tôi gọi dượng bằng bố theo lời mẹ tôi dặn - làm việc ở Ty 
cảnh sát Dalat. Gia đình tôi ở một biệt thự khu Chi Lăng. Căn 
nhà nằm lưng chừng con dốc ngắn và tất cả đều xây một 
kiểu giống nhau. Tôi chưa bao giờ đi hết con dốc đó để biết 
còn gì phía sau vì tôi bắt đầu đi học. 

Trường tiểu học Phan Chu Trinh nằm ngay một ngã tư.Trước 
mặt nó là khu đất trống có con đường nhỏ dẫn vào đồi Bà 
Miên, nơi mà ít năm sau này, lại chính là nơi mẹ con tôi ở. 
Con đường đó cũng đưa vào trường Đại Học Quân Sự và 
khoảng đất trống trước mặt trường Phan Chu Trinh năm nào 
nay đã xây đầy những biệt thự của các ông Tướng. Căn đầu 
tiên là nhà của tướng Thái Quang Hoàng, cách 2 căn là 
tướng Đỗ Cao Trí. Tôi vào học lớp một vì chuyển qua chương 
trình Việt, nên chẳng hiểu gì cả, thậm chí không biết đọc 
tiếng Việt, trong khi chị tôi, chị Lệ Yến, lại được bố mẹ tôi 
cho học tại trường Domaine de Marie, chương trình Pháp- 
Việt. 

Từ nhà đến trường không xa lắm mà cũng không gần. Tôi đi 


bộ lúc đi và cả lúc về. Bấy giờ, ngoài Ngọc Anh, tôi biết mình 
có thêm 3 đứa em nữa. Duyên Hải, Tố Loan, Tố Uyên. Sau 
giờ đi học, tôi làm những gì mẹ tôi bảo làm nhưng thường 
trốn nhà ra hồ Chi Lăng chơi. Chân không mang giày dép, 
thơ thẩn đi quanh tụt xuống ven hồ mò ốc hoặc lượm ...cứt 
để chơi - tôi tưởng đó là thuốc tể như của bà nội. Ở đó có 
một biệt thự to lắm. Người ta bảo nguyên khu Chi Lăng này, 
ngày xưa dành cho người Pháp, và các căn biệt thự của 
chúng tôi cũng vậy! Cái Hotel Chi Lăng với cái giếng nước 
giả xây trước mặt cũng là nơi người Pháp thường đến nghỉ 
hè. Thời đó chưa có tên Chi Lăng mà là Saint Benoit. Mãi sau 
này vẫn còn những người gọi thế. 

Tan học tôi thường không di theo đường chính mà chui qua 
những bụi cây, những hàng thông, những khóm lay-ơn đủ 
màu mọc khắp mọi nơi nhưng không bao giờ tôi bẻ hoa, chỉ 
tìm loài dây leo để đem về chơi nhảy dây. Bố mẹ tôi ít khi 
nhìn thấy tôi, ông bà gần như không để ý, không hỏi đến 
nếu không có gì để sai bảo, dặn dò. Tôi lại cảm thấy khoái 
hơn dù đôi lúc cũng tủi thân khi không được mẹ ngó ngàng. 
Ngoài con đường từ nhà đến trường và ngược lại, ngoài 
khung cảnh yên tĩnh của hồ Chi Lăng, tôi chui xuống cái 
rảnh nước chảy quanh nhà, đắp đất trồng bắp cải từ những 
cuống cải già bị cắt bỏ, có chút xíu mầm, mà tôi tưởng là sẽ 
sống được. Tôi có thể lang thang trong những khoảng đất 
trồng đầy cỏ dại để tìm hái trái mâm xôi, bứt dây rừng, 
xuống hồ Chi Lăng vọc nước, bắt ốc, hoặc ngồi dưới cái rảnh 
nước ấy cả ngày, nếu không có ai tìm. 

Qua đến năm 1957, gia đình tôi phải chuyển về Saigon. Hơn 


một năm ở Dalat, có một vài điều đã khắc sâu vào tâm trí 
non nớt của tôi và không bao giờ tôi quên. Nó là những vết 
cháy dẫu đến ngàn năm vẫn còn hän dấu.... Trước ngày di 
cư, Hà-nội mở một Hội Chợ, ở đâu thì tôi không nhớ nhưng 
có lẽ do người Pháp tổ chức sau khi hội nghị Gienève được 
ký kết. Tôi đi hội chợ với một thằng nhỏ ở cùng đường, tên 
nó tôi còn nhớ, nó là thằng Đồng. Hội Chợ thì thường có 
nhiều trò chơi, vậy mà tôi chỉ nhớ là có một gian hàng nhỏ 
có dựng sân khấu cho mọi người thi hát, tôi đã leo lên và hát 
bài “Thơ Ngây”.... Khi ấy em còn thơ ngây, đôi mắt chưa 
vướng lệ sâu ..., rồi leo xuống lủi mất tiêu. Đó là lần đầu tiên 
trong đời, tôi cất tiếng hát. Lúc còn học nội trú St Marie, tôi 
cũng được lên sân khấu, chỉ đội lốt làm con thỏ mà thôi, 
nhưng trước đó, trước đó gần chục năm... 

.... lôi sinh ra vào một buổi chiều ngày 6 tháng 3 năm 1945 
tại nhà thương Bạch Mai. Ba ngày sau đảo chính Nhật, dân 
Hà-nội sơ tán về các vùng xa thành phố, bố mẹ tôi cũng 
mang chị em tôi chạy ra khỏi Hà-nội.Mới có 3 ngày, tôi làm 
sao biết được những gì đã xảy ra nhưng khi hơn 1 tuổi, tôi 
đã nhận biết và nhớ cho đến ngày hôm nay và một vài sự 
việc mà lúc nào tôi cũng tưởng như còn rất mới... Hai chị em 
chúng tôi được gánh đi, mỗi đứa ngồi một cái thúng, chị Yến 
được chú Tích cõng. Cùng vài người nữa, cả nhà tôi cứ xuyên 
rừng, lội sông, lội suối, trèo đồi, trèo núi mà đi. Một ngày 
trên đường đi gặp ngôi chùa hoang, mẹ tôi đặt tôi nằm trên 
cái bệ cao và kết quả là tôi ngã xuống giập cằm vào cái bệ 
xi-măng. Vết thương sâu lắm, ăn cơm lòi cả cơm ra ngoài. 
Bố tôi lấy vải trắng băng lại và buộc trên đầu. Vết sẹo khá 


dài vẫn còn đây. Bố tôi đã làm dữ vì với ông, tôi là...hòn 
ngọc đen yêu quý của ông. 

Cả nhà tôi cứ đi mãi như thế, càng ngày càng xa Hà-nội. Chỉ 
thấy rừng và rừng. Đoàn người đi cùng với gia đình tôi thưa 
dần, chẳng biết họ đi đâu. Một lần qua sông trên một cái 
mảng ghép bằng các thanh tre, lúc chuyển đám trẻ con 
xuống, tôi là đứa bị rớt xuống sông, chắc không phải là sông 
vì tôi còn nhớ nước ở đó có màu như đen, đen một cách kỳ 
cục lắm chứ không phải là xanh thẫm khiến mình tưởng là 
đen. Bố tôi nhảy xuống vớt tôi lên và khi qua tới bờ bên kia 
mới biết được cái người chèo mảnh đó chuyên giết người lấy 
tiền vì anh ta biết là dân Hà-nội sơ tán, ít nhiều gì cũng có 
tiền hay vàng. Qua suối cũng khổ, bố tôi phải cột dây thừng 
ngang bụng, mọi người ở lại giữ đầu mối dây, bố tôi lội qua 
con suối rộng, nước đổ từ trên cao tung toé dữ dän, sùng 
sục giữa những tảng đá đầy rên trơn trợt. Qua tới bờ bên 
kia, bố tôi tìm cây cột dây rồi lại lội ngược trở qua. Người lớn 
buộc trẻ con trên lung và cứ nắm sợi dây ấy lần từng bước. 
Tôi là người được bố cột trên lưng. 

Có những ngày qua khỏi cánh rừng lại thấy làng mạc ruộng 
vườn. Trời thì rét. Bố tôi ủ tôi trong chiếc áo Trấn Thủ dầy 
cộm vào những trại gà, tìm những cái trứng mới đẻ còn ấm, 
bố chọc 2 đầu trứng cho tôi húp sống. Có những chiều bố 
công kênh tôi trên vai đi giữa những ruộng lúa xanh rì, ghé 
vào quán lá, mua cho tôi cái kẹo bột nhỏ xíu, tôi cứ ở trên 
lưng, trên vai ông và bố tôi vừa đi vừa nói ...bố đánh ton - 
ton đánh bố ...Hết trại gà, hết nhà cửa ruộng vườn, gia đình 
tôi lại xuyên rừng mà đi. Tôi nhớ có một đêm, trời tối lắm, 


chẳng ai nhìn thấy ai, tất cả nằm mọp ở một cửa rừng 
ngong ngóng nhìn vào đêm tối... lâu lắm, lâu lắm...bỗng có 
ánh đèn loé lên ở xa chớp tắt 2,3 lần, thế là bố tôi lại ôm tôi 
lao theo hướng ánh sáng đó. Tất cả mọi người đều chạy, 
ngậm tăm mà chạy... Sau này, mẹ tôi bảo để tránh Tây và 
tránh cả Cộng sản nữa, vì gặp phe nào lúc đó, mình cũng 
chết. 

Từ lúc chạy khỏi Hà-nộ, tôi mới có 3 ngày tuổi.Tôi lớn lên 
dần trong rừng sâu, ăn khoai sắn độn cơm vì chỉ bố tôi là 
được ăn cơm trắng. Tôi lớn lên trên lưng, trên vai, trên chiếc 
áo Trấn Thủ của ông và quan trọng hơn cả là trong tiếng 
đàn, tiếng hát của ông. Tôi không còn nhớ ông hát hay ra 
sao nhưng chắc chắn là không dở và tiếng đàn của ông, 
tiếng đàn măng-đô-lin cùng với tiếng hát...Trên đồi xanh, 
chiều đã xuống dần. Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng... đã 
đi vào trái tim non nớt của tôi và ở lại đó vĩnh viễn. Chắc 
chắn ông cũng không thể ngờ rằng, những ca khúc ông hát 
cho đứa con gái xấu xí của ông ngày đó, lại có lúc mở ra 
cánh cửa định mệnh gần như dành sẵn cho nó, đứa con chịu 
nhiều thiệt thòi nhất trong gia đình, chắc chắn bố tôi cũng 
không hề nghĩ rằng, những ca khúc buồn bã ấy sẽ ảnh 
hưởng như thế nào trên cuộc đời của tôi. Bố tôi lại càng 
không bao giờ nghĩ đến cái lúc ông nằm xuống và ra đi 
trong cơn điên loạn, không một người thân bên cạnh, trong 
trại tù Lý Ba Sơ, giữa rừng thiêng nước độc. Những câu nói 
cuối cùng trong cơn điên loạn vẫn cứ là lời ông dành cho vợ 
con mà tôi là đứa con ông thương nhất. 

… TỪ chương trình Pháp tôi được học 5 năm tại Hà-nội, nay 


chuyển qua chương trình Việt, tôi chẳng hiểu gì. Kể ra thì vô 
lý vì tôi học lại từ đầu nghĩa là từ lớp Năm, có gì khó khăn, 
mà không thể hiểu được, nhưng rõ ràng là, chữ nghĩa không 
hề chui vào đầu tôi ngoài môn học thuộc lòng. Tôi nhớ ngôi 
trường cũ đẹp thênh thang, cái sân chân vuông vứa có một 
cây xoài khá lớn ở một góc. Tôi nhớ cái buồng ngủ như trại 
lính với 3 dãy giường giống hệt nhau. Mỗi chân giường là 
một cái ghế trên đó để sẵn chiếc váy xanh nước biển đậm, 
áo sơ-mi trắng bóng có dây cài ngang và đôi vớ trắng. Màn 
trắng, chăn gối, niệm trắng. Đêm đến các sơ Pháp bỏ tóc dài 
quá lưng, tay cầm tràng hạt vừa đi vừa kiểm soát, vừa đọc 
kinh. Lạy Chúa, trong đời tôi, tôi chưa thấy hình ảnh nào đẹp 
như thế. 

4 giờ rưỡi sáng, những mái tóc dài đã biến mất dưới cái lúp 
trắng. Bà đứng đầu phòng vỗ tay đánh thức chúng tôi. Chi 
15 phút làm vệ sinh thôi, chúng tôi dù còn tiếc giấc ngủ 
cũng chẳng thể làm sao hơn, nhỏm dậy làm giường rất 
nhanh rồi túa nhau vào phòng tắm. Mỗi đứa có riêng đồ vệ 
sinh cá nhân. Một chậu rửa mặt men trắng, khăn mặt, bàn 
chải đánh răng, cốc. Tất cả một cỡ và giống nhau như quần 
áo, vớ giầy. Sau 15 phút, chúng tôi lại túa xuống lầu như 
một bầy vịt con. 2 chiếc bàn dài đầy mũ nồi đủ màu sắc, 
mạnh đứa nào chụp được cái nào thì chụp, đội lên đầu rồi 
tất cả theo nhau vào nhà nguyện của trường dự lễ sớm nhất 
của ngày. Đó là lễ Misa. Lễ xong, chúng tôi qua phòng ăn 
sáng, rồi bắt đầu một ngày học. Tôi không có gì xuất sắc 
nhưng cũng như những đứa trẻ lớp một bình thường bắt đầu 
bằng a, b, c nhưng chúng tôi được dạy tổ tiên chúng tôi là 


người Gaulois. Tôi cũng tin như thế. Tôi và chị Yến được mẹ 
tôi cho học piano. Khốn nạn cho tôi, sao ngày ấy tôi ngu và 
nhát thế hay tại các thiên thần của tôi đánh dữ quá, mười 
đầu móng tay bé bỏng của tôi mà mấy bà sơ chẳng thương 
xót gì, cứ roi mây mà quất. Thế là con bé sợ quá... xin mẹ 
cho thôi... Thật chưa có cái ngu nào giống cái ngu nào. Cả 
hai chị em cùng thôi. Chúng tôi được dạy cách ăn, cách ngồi 
ăn. Được dạy cách đi với cuốn sách dày cợm trên đầu... 
Nghĩa là đủ cả để sẵn sàng trở thành đầm con. 

Tôi nhớ thương sâu đậm những năm tháng ngắn ngủi bởi với 
tôi đó là một trong vài khoảng đời đẹp, hạnh phúc và đau 
buồn nhất ... Nỗi nhớ mong hình dáng to lớn, xinh đẹp của 
mẹ mỗi chiều thứ sáu đến mỏi mòn tuyệt vọng. Nước mắt 
vòng quanh, tôi tủi thân lấp ló, thèm thuồng nhìn các bạn 
hớn hở tung tăng theo chân bố mẹ rời trường. Cả một ngôi 
trường to lớn bỗng trở nên vắng lặng. Sự im lặng khiến tôi 
cảm thấy ngôi trường dường như lớn lên gấp trăm lần và 
những tiếng đọc kinh râm ri của các sơ thường ngày rất nhỏ 
như tiếng mẹ ru con, chiều thứ sáu cũng như cao hơn, vang 
vọng trầm bổng trong không gian, như muốn sưởi ấm những 
trái tim non nớt cô đơn, ngăn những dòng nước mắt tủi thân 
đừng rơi xuống quá sớm. 

Mẹ tôi phải làm việc ở xa để kiếm tiền nuôi mấy chị em tôi - 
Ngọc Anh mới được sinh ra vài tháng sau khi mẹ nghe lời bố 
mang chúng tôi từ biên giới Trung Hoa trở về Hà-nội tìm 
người bảo lãnh bởi lúc đó, Pháp đã nắm chính quyền. Cộng 
sản cũng thành lập Đảng - Bố tôi không muốn theo Cộng 
sản nhưng đã từng chống Pháp, giờ khó an toàn nếu không 


có người quen biết bảo đảm - Mẹ được bố tôi - bây giờ - giúp 
đỡ công việc buôn bán và vì thế khi chúng tôi đến tuổi đi 
học, mẹ gởi hai chị em tôi vào nội trú, còn anh tôi ở với bà 
nội. nhà 106 Hàng Bông...., tiền học hai chị em tôi gần 50 
ngàn mỗi năm là một số tiền không phải nhỏ, không phải ai 
cũng có và cũng dám làm. Giờ nghĩ lại, tôi thương sự hy sinh 
của mẹ, tôi hiểu vì sao có những chuyện khiến tôi đau lòng 
xảy ra. Tôi hiểu. Tôi hối hận vì có những lúc... không phải với 
mẹ dẫu lòng tôi vẫn buồn đau vì sự mất mát tình yêu của 
người cha là điều không thể thay thế được - không ai có thể 
làm được điều đó nhất là với tôi. 

Mê hát do thừa hưởng dòng máu văn nghệ của cha nên khi 
nghe Saigon tổ chức cuộc tuyển lựa ca sĩ nhi đồng, tôi 
không thể gạt bỏ ý nghĩ liều lĩnh của một đứa bé gái mới 
trên 10 tuổi. Tôi chỉ nói điều này với anh vì anh Sơn cũng 
thích hát, thích vẽ. Anh hứa sẽ không cho bố mẹ biết nhưng 
cả hai chúng tôi đều biết rõ, biết rõ hậu quả của sự việc vì 
không thể nào bố mẹ tôi không biết đến sự vắng mặt của 
tôi. Mẹ tôi vốn là em út trong một gia đình có 3 chị em gái. 
Khi di cư, bác Tư tôi ở lại với bà ngoại. Gia đình bác Tuất tôi 
ở Saigon mà bác gái lại rất thương tôi. Bác Tư ở lại Hà-nội có 
anh Hùng, anh Tín sau này còn có thêm anh chị nào thì tôi 
không biết, nghe nói hai anh tôi đều đã đi học và tốt nghiệp 
ở nước ngoài. Cả hai anh có vào Saigon tìm gia đình tôi một 
lần rồi thôi, không liên lạc gì cho đến bây giờ. Mẹ tôi đã tiếp 
đãi các anh theo đúng tinh thân Quốc-Cộng. Điều đó có lẽ 
khiến hai anh buồn lòng. Không có lần thứ hai. Tôi trách mẹ 
vì dù Quốc hay Cộng cũng không thể cắt đứt tình máu mủ 


ruột thịt và chẳng hiểu vì sao, ngay cả chị Yến tôi dù ở lại, 
dù đã đi Hà-nội chơi mấy lần, cũng không tìm thăm lại các 
anh em của mình và mộ của ông bà ngoại. 

Nhưng năm đó thì gia đình bác Tuất ở Saigon.Các chị Tuyết, 
Kim, Oanh, Nghiệp, anh Bảo, anh Toàn đều hát hay và vì bác 
Tuất trai sử dụng kèn Clarinette từ trước di cư. Tôi tin bác sẽ 
cho tôi ở vài ngày và che chở cho tôi. Thế là tôi quyết định 
ra đi. Mượn quần soọc, áo sơ-mi của anh, tôi tới bến xe hàng 
chuyên chở rau xin quá giang. Đêm đó, tôi nằm sau xe tải 
ôm đám bắp cải ngủ cho tới khi xe tới Saigon. Ông tài xế già 
tốt bụng còn dặn nếu muốn trở lại, cứ tới bến tìm, ông sẽ 
cho trở về. Tôi không nhớ rõ nhưng chắc chắn gia đình bác 
Tuất đã ghi tên cho tôi dự cuộc thi tuyển đó. Em bé Lệ Mai 
ghi danh bài “Từ Giã Kinh Thành” nhưng bị từ chối. Con nít 
không được hát bài đó.Tôi nhớ ngay đến “Ngày Trở Về” của 
ông Phạm Duy và được chấm đậu hạng nhì, thế thôi nhưng 
đủ làm tôi sung sướng đến có thể chết đi được và không cần 
biết chuyện gì đang chờ đón tôi ở nhà. Nửa thế kỷ đã trôi 
qua, không biết còn mấy ai nhớ đến con bé đen ngòm, tóc 
tém, mặc quần soọc trắng, áo sơ-mi ca-rô xanh... hùng dũng 
hát “Ngày Trở Về” trong buổi thi tuyển ca sĩ nhi đồng tại rạp 
Norodom. Đối với tôi, dẫu sau đó bị một trận đòn thê thảm, 
tôi vẫn cho rằng việc làm liều lĩnh của tôi ngày đó là đúng, 
không có gì, không còn gì đúng hơn. 


khánh Ly 
Chuyện kể sau 40 năm 
Chương 3 


Ở Đà Lại được một năm, gia đình tôi lại chuyển xuống Sài 
Gòn. Chúng tôi dồn vào một căn nhà khá xinh trên đường 
Sương Nguyệt Ánh mà nhiều năm sau đó nữ nghệ sĩ Kiều 
Hạnh, rồi cô Thái Thanh dọn về. Cạnh đó, đường Bùi Thị 
Xuân, là nơi bà nội sau, tức là mẹ dượng tôi, cũng là nơi vợ 
chồng ông Lân cô Thanh Nga bị sát hại ngay trước cửa. Ông 
Đồng Lân là em ruột bố dượng tôi nên tôi gọi cô Thanh Nga 
bằng Thím. Nhưng đó là chuyện về sau. 

Trong cái cư xá gồm khoảng 10 căn, tôi cùng đám trẻ con 
không phân biệt Bắc Nam cùng chơi trò ...tạc hình dù mẹ tôi 
ngăn cấm. Bà thường tặng tôi những trận đòn nhớ đời mà 
tôi chẳng hiểu lý do vì sao. Tự nhiên mẹ tôi lôi ra đánh, bắt 
xin lỗi. Tôi có lỗi gì đâu mà xin. Đánh nữa cho bỏ cái tật lì 
lợm. Không khóc hả, đánh nữa, đánh nữa. Tôi không bao giờ 
khóc ngay lúc đó, thường là sau mỗi trận đòn, tôi trốn trong 
nhà tắm hoặc đầu ngõ, kiếm một chỗ khuất để khóc một 
mình và những lúc ấy, tôi nhớ Bố tôi biết bao nhiêu. Ừ, nếu 
có Bố ở đây, mẹ sẽ không bao giờ đánh tôi như vậy. 

Mấy người chị họ như chị Tuyết, chị Kim đều được bác Tuất 
cho đi hát. Chị Yến tôi cũng được đi hát theo, và người để ý 
đến chị Yến chính là nhạc sĩ Lam Phương, bấy giờ ông vừa 
làm xong bài hát “Khúc Ca Ngày Mùa”. Tôi không còn nhớ 
các chị hát ở đâu bởi lúc đó, Sài Gòn chưa có một phòng trà 


nào, mà dẫu có, các chị cũng chưa đủ tuổi để vào những nơi 
đó. Điều đó chứng tỏ là mẹ và dượng tôi (từ nay tôi sẽ gọi 
dượng bằng bố) không hề có ác cảm với việc con mình đi 
hát. Chuyện hát hò có lẽ chỉ nghiêm khắc đến nghiệt ngã 
đối với tôi, mà cho đến bây giờ lý do tại sao tôi vẫn không 
hiểu. 

Lại dọn nhà nữa, có lẽ vì ở gần bà nội, mẹ tôi cứ bị ông em 
của bố tôi qua tận nhà chửi bới, thậm chí còn xông vào 
muốn đánh mẹ. Ông này là em dưới ông Đổng Lân...trong có 
2 năm, dọn nhà 3 lần, tôi mất trắng những ngày được đi 
học. Tuy vậy, tôi cũng lờ mờ hiểu được rằng... bên nội sau 
không thích mấy anh chị em tôi, nhất là không ưa mẹ tôi 
chút nào, không tán thành cuộc hôn nhân của bố mẹ. Có lúc 
tôi hỏi mẹ... Sao mẹ không nhận lời cái ông Tây yêu mẹ và 
yêu cả các con. Cái ông Toàn Quyền ở Hà Nội ấy...Mẹ tôi 
cười. Ôi! tình yêu. Thì ra mẹ tôi yêu bố tôi, quên đến nỗi 
quên hẳn bố ruột tôi đang trông chờ tin tức của vợ con, 
quên hẳn mình đã có 3 đứa con, quên luôn rằng lúc đó bố 
tôi đang ở với bà Lan Phương (em bà Ái Liên, dì ruột của ca 
sĩ Ái Vân). 

Nhà chúng tôi nằm cạnh Nha Quân Nhu đường Trần Hưng 
Đạo. Lúc này, tôi đã vào nếp như ý mẹ tôi mong muốn, 
nhưng tôi chẳng làm sao quên được hình ảnh của một buổi 
chiều mẹ đến mẹ đến nhà bà nội tôi ở Hàng Bông. Sau khi 
nói chuyện với bà nội, mẹ bảo với chúng tôi ....Bố các con 
chết rồi. Hôm đó mẹ rất đẹp, mẹ mặc áo dài mút-sơ-lin màu 
tím hoa cà, có những chấm tròn trắng, quần đen, kính đen 
và to.Tóc mẹ chảy ngược ra sau, bới lai. Mẹ, hôm đó đẹp 


lắm. Mẹ tôi lúc nào cũng đẹp. Bà không chịu được cái gì xấu, 
không chấp nhận cảnh nghèo, không chịu thua kém ai và dĩ 
nhiên, bà muốn các con của bà nếu không theo kịp cũng có 
phần nào cái đẹp của bà, dẫu bà nợ nhiều lắm. Mẹ tôi vẫn 
cứ, bà vẫn cứ là cái đinh trong mắt ... 2 bà nội của chúng 
tôi. 

Như thế, tôi có hai bà nội. Ngày giỗ bố tôi, mẹ và các em tôi 
đều có mặt... ăn giỗ Bố Viễn... các em tôi bảo nhau như vậy. 
Chúng tôi sống chung hoà thuận, không hề có chuyện Bố 
tao, Bố mày bởi chúng tôi cùng một mẹ sinh ra. Với tôi, cho 
dù bố mẹ không thương cũng không hề tị nạnh ganh ghét 
các em. Một gia đình, thoạt trông vào quả là hạnh phúc qua 
những đứa con, nhưng vẫn có những cơn sóng ngầm dữ dội. 
Bố Viễn tôi ngày xưa yêu và bằng mọi cách cưới mẹ cho 
được. Gia đình nội tôi khá giả. Bố tôi học trường Tây đến hết 
trung học, ông đi Hongkong. Tôi không hiểu rõ ông đến 
Hongkong làm gì nhưng bà nội cho biết ông nói được 7 thứ 
tiếng Tàu, tiếng Mỹ. Một thời gian làm việc với Nhật nhưng 
sau đó, ông theo phong trào chống lại Pháp. Vậy việc ông đi 
Hongkong có liên quan gì đến đảng cộng sản được chính 
thức thành lập sau này hay không, điều đó không quan 
trọng. Điều quan trọng hơn là bố cưới mẹ tôi ở Hongkong. 
Khi hai ông bà trở về, mẹ đã có thai và bà nội tôi đành phải 
cưới vợ cho con, người con độc nhất của bà. 

Theo lời mẹ kể, bà nội tôi là người nghiệt ngã, ông nội thì 
nhu nhược hiền lành nhưng vẫn có thêm vợ. Bà tôi khai thác 
mỏ phốt phát và nuôi cả nhà. Mẹ bảo ...Bố tôi là người hiền 
như cục, bố rất tốt với bạn bè. Ai xin gì cũng cho. Cho hết 


quần áo của mình, về nhà lấy quân áo của ông nội, cho 
luôn. Đi làm nhưng chẳng bao giờ ông mang tiền về nhà. Mẹ 
có hỏi ông bảo ...cho hết rồi. Bà nội và mẹ tôi không phàn 
nàn gì trước cái lối vung tay của cậu Ấm. Bà tôi kể... Năm 
đó, bà đã 26 rất giỏi giang công việc buôn bán dù không 
biết chữ nhưng muộn chồng vì bà không được đẹp (Mẹ 
thường bảo tôi giống bà nội). Ông nội nhà giàu, không có 
con trai, nhờ người mai mối thế là bà tôi về làm lẽ. Một hôm 
bà đang ngồi trước cửa, có ông thầy bói đi qua, bà tôi đang 
phiền muộn về nỗi chậm con bèn nhờ ông ta coi, bà cũng kể 
lể nỗi niềm hiếm muộn của mình. Ông thầy nói với bà 
rằng... Bà sẽ có một người con nhưng người con này sẽ 
không ở với bà lâu vì tiền kiếp của đứa bé này là một người 
Tàu, ông này làm quan và chết trẻ... Thế rồi bà tôi sinh bố 
tôi và chỉ một lần đó thôi. 

Tôi không quan tâm đến chuyện giàu có của bà nội và khi 
gặp mặt lần đầu tiên tôi đã 5 tuổi rồi. Bà nội ở một mình, 
106 Hàng Bông. Nhà rất rộng, căn ngoài bà mở depot nước 
đá, căn thứ hai có một cái giường lớn, cái bục thì đúng hơn, 
lát đá hoa, trưa hè Hà Nội nóng nực, nằm xuống, sướng 
không chỉ cái lung. Qua một khoảng sân rộng ngổn ngang 
những dụng cụ điện làm bằng sứ trắng tới phòng của bà và 
chúng tôi. Lại một khoảng sân đầy dụng cụ nữa, mới tới nhà 
vệ sinh. Sau khi hồi cư, mẹ để chúng tôi ở với bà, còn mẹ đi 
buôn bán, nghe đâu ở Hải Phòng. Tôi rất ngại đến gần bà vì 
bà tôi rất nghiêm, ít khi hỏi tới các cháu và luôn luôn có ác 
cảm với mẹ tôi. Phần tin tức bố tôi cứ mù tăm, hoặc là bà có 
biết, mẹ có biết nhưng nghĩ chúng tôi còn bé dại, có nói 


cũng vô ích. 

Tôi bị nhức trong xương, bà bảo là tê thấp, phong thấp gì đó 
và từ nhỏ, tôi đã phải uống những chén thuốc Bắc đắng 
nghét. Dù bà không nói nhiều với chúng tôi nhưng bà săn 
sóc rất đầy đủ. Bà hay nấu cháo hoa cho tôi ăn với đường, 
bà cho anh Sơn ăn cao ban long, cao hổ cốt do chính bà nấu 
và bán. Bà tôi còn biết làm xà bông nữa, những thỏi xà bông 
màu xanh được cắt vuông vức. Bà còn chơi hụi và thỉnh 
thoảng bà dắt chúng tôi đến những buổi lên đồng, gọi là 
“lấy lộc”, tụi tôi rất khoái cái màn này. Uống thuốc Bắc, ăn 
sáng bằng cháo hoa, đi xem lên đồng và nằm ngủ trưa trên 
cái giường lát đá hoa cho đến lúc mẹ cho chị Yến và tôi vào 
nội trú. Tôi không hiểu vì sao mẹ không gởi anh Sơn theo 
chương trình Pháp nơi trường bố tôi đã học. Chắc mẹ có lý 
do riêng. Tôi thắc mắc không hỏi để đến bây giờ thì quá trễ 
rồi. 

Gần như chúng tôi chỉ được mẹ đón một lần mỗi tháng. Mẹ 
đón, nhưng lại đưa chúng tôi về nhà bà nội, rồi lại đi mất. Tôi 
đã quen sự ơ hờ của mẹ và những ngày cuối tuần của tôi rất 
thần tiên. Tôi không phải bưng đĩa rau dền xay nhuyễn với 
bơ lên văn phòng của Bà Nhất để vừa khóc vừa ăn, tôi gọi 
món đó là ...cứt trâu. Về với bà nội dù chỉ 2 ngày, tôi tung 
tăng chạy khắp phố Hàng Bông, được ăn bánh mì paté gan 
cháy, xôi lúa hoặc thơ thẩn trước các cửa hàng nghe lóm 
nhạc. Tôi biết nghe “Bà Mẹ Quê, Vợ Chồng Quê, Em Bé 
Quê...”. Tôi quen cái vị đắng khó uống của những thang 
thuốc Bắc và thích đặt lưng lên cái sạp lót đã hoa, mát đến 
lạnh người. Mỗi tháng chỉ uống thuốc được 4, 5 lần nên tôi 


ôm cái bệnh gọi là phong thấp cho đến bây giờ và cũng một 
phần vì nó, tôi làm quen với thuốc ngủ. 

Nhạc của Phạm Duy và của các ông nhạc sĩ thời bấy giờ đã 
len lỏi ấn núp trong trí nhớ thơ dại của tôi từ những ngày 
lang thang trên con phố Hàng Bông Thợ Nhuộm. Ra khỏi 
nhà, nếu đi thẳng, tôi sẽ đến bờ hồ. Rẽ tay phải là Hoả Lò. 
Rẽ trái tới phở Phú Xuân và rạp xi-nê Kinh Đô. Thời đó, 
chúng tôi hay sưu tầm program in mầu đẹp lắm và tôi nhớ 
mãi cái phim Ấn Độ “Magala cô gái Ấn”. Ôi! cái phim buồn 
làm sao, tôi khóc quá sức khi thấy trên màn ảnh hai người 
vừa khóc, vừa hát vừa chia tay nhau. Tôi cũng được xem 
phim “Cô Gái Việt” mà tôi nhớ bài hát chính của phim... Lời 
sông núi bừng vang bốn phương trời... Trong những ngày 
cuối tuần đó, tôi cũng đến ở với bác Tuất. Nhà bác ở ngay 
cạnh Quốc Tử Giám. Chỉ băng qua đường, tôi có thể vào leo 
lên lưng mấy con rùa to tướng bằng đá. Đêm đến cả nhà kéo 
đi xem cải lương. Tất cả chục mạng chất trên một chiếc xích 
lô. Tôi thích cô Kim Chung, Bích Hợp, Kim Xuân và danh hài 
Tứ Vững, Phúc Lai. Tôi cũng mê cải lương từ đó. Nghĩa là cái 
gì có ca, diễn là nó đi thẳng vào đầu tôi. 

Bố mẹ tôi có ngôi biệt thự lớn lắm. Cả một con đường toàn 
những biệt thự có chó bẹc-giê, có người da đen gạch mặt 
giữ nhà, tụi tôi thường chọc phá rồi chạy trối chết về nhà. 
Tôi không nhớ tên đường nhưng nó nằm ở gần Hồ Tây và 
cũng gần vườn Bách Thảo. Tôi vào vườn lượm những trái chỉ 
chi nhỏ xíu đỏ tươi hoặc ra lội xuống đền Ngọc Sơn... Nếu 
dòng đời cứ êm ả trôi như thế, tôi đã trở thành một bà sơ vì 
cho dẫu các thiên thần đã dùng roi mây đánh vào các ngón 


tay tôi, dù có bắt tôi lên văn phòng cho hết cái món ...cứt 
trâu, co la mắng chúng tôi...Các vous có muốn làm cái thứ 
trèo me, trèo sấu ấy không? Hình ảnh các bà sơ thật là đẹp 
dé. Nếu bố tôi không chết, nếu không có cuộc di cư và nếu 
mẹ tôi cho tôi tiếp tục học trường đó - sau di cư dọn vào Đà 
Nẵng - thì có lẽ cuộc đời tôi đã theo một hướng khác. Nhưng 
một là mẹ không chú ý đến tôi, hai là sau di cư, gần như đa 
số trắng tay. Nhà không giàu lại đông anh chị em, sẽ có đứa 
bị thiệt thòi. Điều này thường xảy ra. Ác ở chỗ, nó lại rơi 
trúng tôi. 

Ở Trần Hưng Đạo, kế ngã tư Trần Bình Trọng, tôi học trường 
tiểu học Cầu Kho. Không ai khảo sát sức học của tôi, cứ theo 
tuổi xếp lớp thế là tôi cứ ngày ngày lội bộ đến trường, chẳng 
học được gì chỉ để rệp cắn nát hai bên mông và đùi. Tôi 
không dám nói với thầy cô rằng tôi chẳng hiểu gì ngoài môn 
học thuộc lòng, mà thầy cô cũng không thấy cái dốt của tôi. 
Về nhà, chẳng ai chú ý đến chuyện học của tôi cả. Rồi chị 
Yến lấy chồng, người này quen với bố tôi, đến nhà thấy chị 
hiền lành đẹp dé, giỏi giang bèn sót đi. Tôi biết chắc chắn 
chị tôi không yêu anh ta nhưng ở nhà chị khổ quá. Không 
được đi học nữa, phải chăn một lũ em, phải phụ với u già 
làm hết mọi việc. Chị cho rằng đi lấy chồng là thoát ra khỏi 
cái cảnh khổ. Bố tôi bằng lòng. Mẹ tôi thì không. Đám cưới 
chị Yến đơn giản đến độ giờ tôi không còn nhớ. Cái điều 
đáng nhớ nhất là ngày đó, mẹ tôi la mắng chị dữ lắm. Chị 
chỉ ngồi nghe và khóc. Tôi thường tự hỏi tại sao mẹ lại có 
hành động như vậy. Mẹ thương, không muốn rời xa chị vì chị 
mới 16 tuổi hay vì mất chị, mẹ như mất một cánh tay, nói rõ 


hơn mất một người làm việc giỏi? 

Chị tôi khóc trong ngày cưới và khóc cả cuộc đời làm vợ, làm 
mẹ. Những giọt nước mắt rơi xuống, không phải để khóc cho 
hạnh phúc. Chị tôi đi lấy chồng và đó là lỗi lâm lớn nhất, duy 
nhất chị vấp phải. Một lần cho một đời. Chị tôi đi lấy chồng. 
Lấy người đàn ông đầu tiên chị quen. Chị tôi còn trẻ dại, 
chưa biết gì về tình yêu. Nói đúng hơn, chị không hề yêu, 
không biết tình yêu nó như thế nào. Bây giờ trên 60, chị tôi 
vui với 5 đứa con và một bầy cháu nội, ngoại. Tính chị đơn 
giản, không biết giận hờn ai bao giờ, nếu có thì có lẽ là 
người đã tặng chị 5 đứa con. 


khánh Ly 
Chuyện kể sau 40 năm 
Chương 4 


Thế là chị tôi đi lấy chồng. Lấy chồng ở cái tuổi còn thơ, 
chưa biết tình yêu là gì. Chưa biết ngoài gia đình, cuộc đời 
xoay dần ra sao. Hơn 40 năm sau hỏi, chị bảo... Thì ai mà 
biết gì, bố mẹ bảo lấy, bắt lấy thì phải lấy, thế thôi... Tại sao 
lại thế? Tại sao lại có một tâm hồn, một con người đơn giản 
như thế? Chị vẫn cứ cười xem như chẳng có gì là quan trọng. 
Mà cũng phải thôi, các con chị đã lớn. Chị không còn trẻ. 
Không, 27 năm trước chị còn trẻ mà dường như không bao 
giờ chị nghĩ đến cả chuyện... làm lại bởi một lẽ đơn giản, chị 
không biết yêu, nên chị sống với các con và bây giờ là các 
cháu. 


Tưởng chị là người không may hoá ra chính chúng tôi mới là 
những đứa không may. Nhìn chị bây giờ, tôi tự hỏi... phải 
chăng ngoài cái không biết yêu, hình như chị cũng không 
bíêt đau khổ là gì. Ngày xưa, chị Yến chỉ có độ hai, ba người 
bạn cùng xóm, giờ chị có nhiều bạn, chị “ăn hụi” cùng nhóm 
bạn già nay đi Thái Lan, mai đi Hà Nội chơi Chùa Hương, 
vịnh Hạ Long. Chị có thể đi bất cứ nơi nào chị muốn không 
cần xin phép ai. Chị luôn vui cười như trẻ thơ không hề biết 
lo âu. Tôi về, chị đeo theo tôi quên cả con dâu vừa sanh, đến 
nỗi tôi phải nhắc để chị nhớ là chị vừa có thêm một đứa 
cháu nội. Chị theo tôi, có những hôm tôi ngồi cả ngày với 


ông TCS chẳng nói năn gì, mà có nói, chuyện chúng tôi chị 
đâu có hiểu nhưng chị vẫn đi theo không hề phàn nàn, kêu 
ca mệt mỏi. 


…Sau khi em đi rồi, chị đi bán chợ trời, cái gì bán được là 
bán. Lão ấy bỏ chị và mấy đứa con bơ vơ. Rồi mất nhà, mấy 
mẹ con lăn lóc, nay ngủ nhờ chỗ này, mai nhờ chỗ khác. Mẹ 
thì khó tính, ở không được lại xách con đi. Một hôm chị gặp 
một ông thầy - tôi quên không hỏi chị là Thầy nào, Công 
giáo hay Phật giáo - lan man kể lể tâm sự khổ sở của 6 mẹ 
con, bất ngờ ông Thầy nói... tưởng ai chứ chị là chị của cô 
Khánh Ly, ngày trước cô ấy thường hát giúp chúng tôi để 
gây quỹ nuôi các trẻ mồ côi tàn tật, thôi thì bây giờ tôi để lại 
cho chị mảnh đất và căn nhà này, chị trả góp cho tôi tới bao 
giờ hết thì thôi... Miếng đất khá rộng và căn nhà thì gần như 
đổ nát trị giá 10 cây vàng - dẫu có đổ nát cũng là cái nhà, có 
chỗ cho mấy mẹ con chui ra chui vào - và rồi với những gói 
quà 2 pounds tôi chắt chiu gởi về, lần hồi chị cũng trả được 
hết món nợ đó. 


So với căn nhà bị tịch thu của chị, dĩ nhiên là không bằng 
nhưng tôi lại thích bởi cái vẻ nghèo nghèo, nho nhỏ của nó... 
Em không dư tiền gởi về cho cả gia đình, chỉ có thể mỗi năm 
gởi một lần cho Yến mà thôi. Các cháu lớn hết, đã có gia 
đình công ăn việc làm, không giâu nhưng đủ sống và như 
thế nay, Yến sống sướng hơn tụi em nhiều lắm... Chị biết, 
chị nghe nói mấy em ở Mỹ làm việc cũng cực khổ lắm. Chị 
không thiếu gì vì các cháu. Tiền em gửi, chị để dành lúc về 


già hay bịnh hoạn... Bao nhiêu năm rồi, từ một thiếu nữ nay 
thành bà nội, bà ngoại, chị tôi vẫn hồn nhiên... không biết 
tiền là gì, nói gì đến tình yêu. 


Chị không tha thiết đến việc đi Mỹ... Chị chỉ muốn đi một lần 
cho biết rồi về chứ ở bên ấy làm gì... Yến ạ, em giờ chưa đủ 
điều kiện để cho Yến đi du lịch thăm thú nước Mỹ nhưng 
mấy chị em ở đây góp lại cũng chẳng khó khăn gì... Số chị 
lại không may. Hồ sơ nộp theo diện bảo lãnh mà bây giờ xin 
du lịch thì ...hỏng rồi. Chờ một năm nữa mở hồ sơ bảo lãnh 
thì chắc chắn là chị sẽ được đi nhưng cái chính là chị tôi 
không muốn qua đây rồi... ở lại đây. Tôi cũng hiểu một 
người như chị dù có ăn học, dù ngày xưa này mặc áo lụa 
vàng lái “xế hộp” chạy phăng phăng trên xa lộ khiến có lúc 
nhà văn Nguyễn Đình Toàn... suýt đổ nhưng hơn 20 năm, 
dẫu trãi qua lắm hồi bỉ cực, đời sống chị ở quê nhà đã thành 
nếp, chị khó sống ở nơi khác, nơi không có những bạn bè 
cùng “ăn hụi” với chị, nơi chị mỗi tháng giúp đỡ cho 2 học 
sinh nghèo học giỏi. 


Tôi rất thương chị, dĩ nhiên vì chị là chị ruột của tôi, nhưng 
đồng thời, tôi nhận ra rằng đừng thương hại chị bởi chị, con 
người chị đơn giản quá, chị không biết khổ đau hoặc chị 
không để khổ đau gậm nhâm giết hại tâm hồn vốn luôn hồn 
nhiên của chị... Trong nhà thường chép miệng... tội nghiệp 
chị Yến, lúc có tiền chẳng được hưởng gì... Đúng, đối với chị, 
hờn giận, hối tiếc là những điều không tìm thấy ở con người 
chị. Đơn giản, hồn nhiên vô tư hơn cây cỏ. Đó là cái mà 


chúng tôi không có làm đôi khi tôi hơi ganh ty mỗi khi nghe 
tiếng chị cười giòn tan qua điện thoại hoặc mỗi khi con chị 
cho biết... Mẹ con đi Thái Lan, đi Hà Nội chơi rồi... Sao chị 
sướng thế nhỉ. Cái phân thưởng Trời Đất dành cho chị lúc 
cuối đời thật là đẹp dé, tốt lành. Bởi chị sống tốt lành. 


Chị cả đi lấy chồng thì cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới. 
Con em kế tiếp những công việc chị thường làm là tôi. Nhà 
thì đông, chỉ có một u già theo bố mẹ từ Hà Nội vào Nam. 
Mẹ tôi giao hết công việc cho u già và chị Yến. Bà không hề 
làm một việc gì dù là xuống bếp lo nấu nướng cho bố tôi. Bà 
giao cho tôi 70 đồng đi chợ mỗi ngày. Trưa 4 món, chiều 4 
món khác nhau. Trời đất ạ! tôi đã có đi chợ mua bán bao giờ. 
Cái làn đi chợ thiếu điều còn muốn to hơn tôi nữa và không 
bao giờ tôi quên được cái cảm giác lần đầu tiên bước chân 
vào chợ một mình. Tôi cứ loay hoay vẽ lại trong trí nhớ 
những món ăn mà chị Yến và u già đã nấu... Canh dưa chua 
thì phải mua những gì, cà bung rồi thịt đông cần gì. Canh 
bầu canh bí, rau muống luộc hay xào. Đậu nhồi thịt rán hay 
đậu rán om cà chua.... cái đầu nhỏ xíu của tôi phải làm việc 
dữ dội để tránh khỏi bị đòn nếu không làm đúng những điều 
mẹ tôi dặn. 


Lúc đó tôi học trường Cầu Kho. Trường cứ theo tuổi sắp lớp 
không hề khảo sát trình độ của học sinh, có lẽ họ nghĩ con 
nít không cần thiết, nên tôi vào ngay lớp nhì. Buổi sáng dậy 
sớm xách làn đi chợ, về giặt hai chậu quần áo, phơi phóng 
xong, ăn cơm rồi đi học buổi chiều. Nói là đi học chứ thực 


tình, tôi có học được cái gì. Lễ đơn giản là tôi không có căn 
bản, tôi chẳng hiểu gì. Thây giảng cứ giảng, tôi ngồi như vịt 
nghe sấm, chờ tới giờ về. Người anh thứ hai của tôi kế chị 
Yến, hơn tôi 2 tuổi, học trường Văn Lang. Anh Sơn cũng là 
người thông minh, thích nhạc, thích vẽ, mê nhảy đầm và 
nhiều bạn. Bạn của anh cũng tự nhiên trở thành bạn của tôi. 
Anh đưa về các anh nguyễn Đức Nam, anh Đinh Bù Loong 
(thân phụ của ca sĩ Diễm Liên), anh Nguyễn Ngọc Kiểm tức 
anh Ngọc Hoài Phương bây giờ. Trong tất cả các bạn của anh 
chỉ có anh Ngọc Hoài Phương là được bố mẹ tôi cho vào nhà, 
coi như con ruột. Còn những người khác, đang ngồi chơi, 
nghe tiếng xe của bố tôi là ù té chạy hết. Do đó, ngay từ 
nhỏ, tôi đã xem anh Ngọc Hoài Phương như anh ruột của 
mình. Anh gọi tôi bằng “chú” và tôi cũng gọi anh như vậy. 


Tôi trượt tiểu học, khỏi nói cũng có thể hiểu được sự thất 
vọng và giận dữ của bố mẹ tôi. Có học được gì đâu mà đậu. 
Thầy giáo cứ giảng, tôi cứ ngồi đó lẩm nhẩm thơ Nguyễn 
Bính, hát thâm trong bụng cho đến hết giờ. Ngày đi thi cũng 
thế, tôi nào có tha thiết gì đến chuyện học hành, thi cử, vì 
vậy sau cuộc thi tiểu học, tôi vẫn đi học nhưng không thi cử 
gì nữa hết. Tôi đi học là bởi muốn di ra khỏi nhà để khỏi phải 
nghe những lời mắng nhiếc của mẹ, cái nhìn hầm hầm giận 
dữ của bố, tránh những ngọn roi, những cái tát, những chiếc 
giầy đập túi bụi trên đầu trên cổ tôi. Mẹ gởi tôi vào nội trú 
trường Thánh Mẫu cũng chỉ được chưa gần một năm đã bị 
trả về vì tội leo trường trốn đi chơi với một trong những 
người bạn của ông Ngọc Hoài Phương. Hoàng là người tôi 


thích và cũng là người viết cho tôi những lá thư tình đầu 
tiên. Bao nhiêu thư mở đầu bằng hàng chữ “Bé Mai”. Tôi 
giao cho ông anh Ngọc Hoài Phương cất giữ. Mẹ bắt tôi vào 
nội trú chỉ vì một lần bố tôi bắt gặp Hoàng và tôi đi bộ với 
nhau trên đường Võ Tánh. Ông nhảy xuống giáng cho tôi một 
bạt tai giữa cái nhìn kinh sợ của Hoàng và những người đi 
đường. Kết quả bao giờ cũng thê thảm với sự đốc thúc của 
mẹ tôi. 


Tôi không nghĩ là mẹ thích thú khi thấy con mìn bị đánh đập 
nhưng có lẽ bà khó chịu đựng được cái nết lì lợm của tôi. 
Mắng chửi, tôi cãi lại. Đánh đập, tôi không khóc. Bắt xin lỗi, 
tôi không mở miệng mà ý muốn của mẹ tôi gần như là ý 
Trời, không đứa nào trong nhà dám làm người lại lời bà 
phán, kể cả bố tôi. Mẹ không thấy được sự trưởng thành quá 
sớm của tôi từ cái chết của người Cha mà tôi rất mực tôn 
thờ. Bà không mường tượng ra được sự việc đó lại ảnh 
hưởng đến tôi nặng nề như vậy. Mẹ không đọc được những 
suy nghĩ trong đầu tôi, một đứa bé mồ côi cha luôn luôn 
mong ước được sự vuốt ve âu yếm của Mẹ, để bù lấp nỗi 
thiếu thốn lớn lao nó đã mất vĩnh viễn. Mẹ lại càng không 
đọc được trong tim tôi một nỗi hờn ghen uất nghẹn không 
thể nói thành lời. Tôi vẫn thương Mẹ, thương các em, một 
tình thương chân thật. Chị em chúng tôi sống từ đó cho đến 
bây giờ không hề có sự chia biệt nào. Tất cả đều sống cùng 
một mái nhà, có cùng một người mẹ. Song mẹ tôi dường 
như quên hän sự có mặt của tôi trong đám con đông đúc 
của bà. Suốt một đời tôi thèm khát vòng tay ôm ấp và 


những lời nói triu mến của một người Mẹ. Tôi thèm tình 
thương, và phải chăng những bi thảm của đời tôi, bắt đầu từ 
sự thèm khát bình thường tội nghiệp này. 


Sau trường Thánh Mẫu, tôi đổi trường liên miên. Một năm 
trường Việt Tiến. Một năm trường Hưng Đạo. Một năm 
Nguyễn Bá Tòng. Tôi không phải đi bộ hay đi xe bus. Bà nội 
mua cho tôi một chiếc xe đạp mà tôi luôn luôn chạy giữa 
đường chứ không bao giờ đi vào lối dành cho xe đạp. Đùng 
một cái, chiếc xe bị mất. Nó bị ăn cắp chứ không phải tôi sơ 
ý. Mẹ tôi bảo...mày cứ chờ đấy, bố mày về rồi mày sẽ biết. 
Tôi quỳ giữa nhà, bố tôi cầm chiếc giầy của ông đập túi bụi 
vào tôi. Mẹ tôi ngồi nhìn tôi bị đánh, thản nhiên, thỉnh 
thoảng thêm vào ... đánh nữa đi, đánh cho nó chết, cho nó 
chüa đi, mất xe thì mày đi bộ, không có tiền đâu mà mua xe 
khác cho mày... Bố tôi vừa đi làm về mặt đỏ bừng vì rượu, 
được lời của mẹ, ông túm lấy tóc tôi, xoắn lại, tay kia tiếp 
tục giơ cao chiếc giầy. Tôi đau quá nhưng lạ lùng làm sao, tôi 
không hề khóc. Tôi khóc không được vì nỗi oan ức và nghĩ xe 
của bà nội cho và nào tôi muốn làm nó mất. Trong trái tim 
non đại của tôi chợt vang lên.... Bố ơi! Bố ơi! Bố ở đâu... và 
tôi cảm thấy một nỗi căm phẫn chưa từng có bùng lên. Anh 
Sơn và các em tôi chẳng đứa nào dám nói một câu, chắc 
chúng không hiểu vì sao tôi bị đánh như thế. Chúng còn quá 
nhỏ và chưa hề bao giờ bị đòn. 


Tôi thường lẫn vào đâu đó để khóc một mình sau mỗi trận 
đòn. Càng bị đánh tôi càng lì đòn, không sợ nữa, không cảm 


thấy đau đớn nữa. Căm phẫn, tủi thân, tôi cứ làm những gì 
tôi thích trái ngược hẳn với ý muốn của mẹ. Anh Sơn và các 
bạn anh đi chơi, đi “Bal Famille”, tôi bu theo. Chẳng cần ai 
dạy, tôi nhảy rất giỏi, nhất là nhảy “be bop” nên thời đó bạn 
bè gọi tôi là “Mai bộp, Mai đen, Mai chân voi”. Tôi bất cần dù 
sau mỗi lần trốn nhà đi chơi là lại lãnh một trận đòn nhưng 
anh Sơn tôi thì không bị gì cả. Thời đó đi nhảy như một cách 
biểu diễn những bước nhảy mới chứ không hề có sự lợi dụng 
trai gái. Vả lại, mọi người đều xem tôi như một thằng con 
trai và tiếng nhạc trong những lần khiêu vũ đã làm thức dậy 
nổi đam mê ca hát tưởng đã chết trong những ngày tháng 
buồn bã. Lúc đó tôi chỉ mơ hồ cái cảm giác thích được hát 
thôi. Mẹ tôi bị đau nhức tay chân, ngày nào tôi cũng đấm 
chân cho bà và trong những lúc ấy, bà hay cho chạy những 
đĩa nhạc Tango. Tôi đấm chân cho mẹ giờ này qua giờ khác, 
ngày này qua ngày khác. Mẹ tôi không hết nhức mỏi nhưng 
điệu nhạc Tango đã chui vào đầu tôi, đến nỗi những lúc mỏi 
tay quá, tôi đấm cho bà theo nhịp điệu Tango. 


Anh Sơn biết tôi thích hát. Anh không ngăn cản mà hầu như 
tạo cơ hội cho tôi. Chính vì thế mới có những lần ở vũ trường 
Đồng Khánh, tôi dám leo lên sân khấu và từ ở đó, tôi nảy ra 
ý định tìm cho mình một cái tên. Tôi vốn mê đọc truyện từ 
nhỏ, nhất là Tam Quốc Chí và Đông Chu Liệt Quốc. Từ những 
chuyện đó, tôi tìm được 2 nhân vật Khánh Ky và Yêu Ly. Cái 
tên Khánh Ly có từ lúc đó.... 


khánh Ly 
Chuyện kể sau 40 năm 
Chương 5 


Từ thuở hồng hoang, thú vật đã biết tìm cho mình những 
hang ổ để sống. Là người, ai lại không muốn có một mái ấm 
gia đình, anh chị em quây quần yêu thương nhau, lé dĩ 
nhiên vẫn hơn những kẻ lạc loài không mái ấm tựa nương. 
Dẫu cho rằng tôi không thể yêu thương Bố Dượng như Bố 
ruột, nhưng nếu ông coi tôi như những đứa con của ông, 
điều đó sẽ an ủi tôi biết bao nhiêu. Với các em tôi, tôi yêu 
chúng, hay nói đúng ra, chúng tôi thương nhau như chị em 
cùng cha mẹ. Chúng còn nhỏ, chưa biết gì và ngay cả khi 
hiểu biết, chúng tôi cũng không hề phân chia... Bố chị... Bố 
em... Cũng chẳng bao giờ tôi quên ơn Dượng. Ông và Mẹ tôi 
cho tôi đi học đàng hoàng nhưng... lỗi tại tôi mọi đàng... 
Phần còn lại, tại ai, tôi không biết và chữ nghĩa đối với tôi 
như chuyện thần thoại, một điều không có thật. 

Một năm nội trú trường Thánh Mẫu, tôi chỉ nhớ tên một 
người bạn, đó là chị Lài - đã lấy chồng và đi Pháp từ lâu - 
một chị nữa hiện là nữ tu, tôi vô tình gặp lại trong chuyến đi 
Vatican 1998. Phụng Hoà học chung với tôi ở Hưng Đạo. Em 
trai là Phùng Thuận vừa mất tại Cali. Ở nội trú, lễ Misa được 
lập lại như những năm tôi học ở St. Marie. Cũng 5 giờ sáng, 
chỉ khác là quần áo tuỳ tiện và không có mũ. Đặc biệt là 
không có cái món... cứt trâu rau dền nghiền nát trộn bơ. Mỗi 
tuần được ăn phở một lần. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ cái câu... 


Phở không người lái. Tức là cách đây mấy chục năm, tôi đã 
được ăn phở không người lái... bằng đĩa. Hơi sâu chứ không 
phải tô, với nước và chừng... chục sợi bánh. Tôi đi trước Việt 
Cộng với Xã Hội Chủ Nghĩa nhiều năm.... Tôi không buồn vì 
trường mới di cư, tiền học phí thấp nên ăn uống có phần 
giản tiện. Một con tôm kho có thể ăn hết bữa cơm vì nó mặn 
như một... kho muối. 

Tôi được vào nội trú là vì cái người con trai đã gọi tôi là... Bé 
Mai.... Mẹ bảo... để nó ở ngoài, nó phễnh bụng ra lúc nào 
không biết.... Tôi chẳng hiểu vì sao và thế nào là phễnh 
bụng. Phải chi Mẹ chỉ bảo cho tôi tường tận, như tôi và các 
con tôi bây giờ, thì đã không thành chuyện và cuộc đời tôi 
nó sẽ khác, phải khác đi nhiều. Đã không học được, không 
muốn học, nên ở nội trú mà tôi... quậy... tới bến. Bài không 
học, không làm, còn trùm mền soi đèn pin đọc thơ Nguyễn 
Bính, đọc tiểu thuyết. Gần hơn nữa là đã dám trèo tường đi 
chơi với Đạt. Ngay khi đưa tôi vào xin ở nội trú, Mẹ tôi đã 
tường trình đây đủ những nét xấu và lì lợm của tôi, thế cho 
nên các sơ chú ý đến tôi nhiều lắm và hành động leo tường 
trốn đi chơi là giọt nước đã làm tràn ly nước. Lỗi của tôi. Một 
lầm lỗi không thể khoan nhượng và lần này không phải là 
giầy mà là củi tạ. Tôi không có lý do nào để bào chữa cho 
mình và chấp nhận trận đòn đau đớn hơn cả những lần 
trước. Mẹ đánh tôi là phải là đúng. 

Đạt chỉ là một trong những người bạn của anh tôi. Ở tuổi đó, 
tôi chưa biết thế nào là yêu, thế nào là tình yêu. Chỉ thấy đi 
chơi là vui là đi, nào đã có vấn đề trai gái. Tôi có chung với 
anh tôi rất nhiều bạn, toàn là bạn trai. Đạt đẹp trai, học rất 


giỏi tôi thích, nhưng đó không phải là tình yêu bởi tôi mới 14 
tuổi, ham vui, ham đấu láo và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 
những bài hát, bài thơ tôi thuộc nằm lòng thay vì những bài 
học trong trường, mà dù cố gắng, tôi cũng chẳng thể nào 
nhét chúng vào đầu. Những bạn bè nào học chung với tôi, 
nếu còn sống đều biết rõ tôi là đứa học trò tổi nhưng là 
người có những bài thơ tuyệt vời của Nguyễn Bính và biết 
hát. 

Tôi vẫn được đi học, vẫn đi chợ mỗi ngày, vẫn giặt quần áo 
và làm việc nhà kể cả công việc... đấm chân cho Mẹ là điều 
không thể thiếu được. Kể ra, nếu mọi chuyện cứ như thế tiếp 
nối nhau ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, 
đời tôi không biết sẽ như thế nào. Chắc lại lấy chồng, đẻ con 
và đau khổ như chị Yến thôi nhưng số tôi hình như được sinh 
ra dưới một ngôi sao xấu nhất trong các ngôi sao xấu, để 
luôn luôn nhận lãnh những oan khiên, tủi buồn lúc nào cũng 
chờ chực sẵn. Những chuyện chẳng đáng gì, dính vào tôi 
bỗng thành lớn chuyện - hình như đến bây giờ... cũng thế - 
không phải tôi hỗn láo, lì lợm không biết nhận lỗi, không biết 
phải trái nhưng tôi luôn luôn cúi đầu nhận lãnh một hình 
phạt bởi tôi nói ra không ai tin. Riết rồi tôi trở nên nhẫn 
nhục, im lặng nhận chịu những trận đòn, những lời đay 
nghiến, đôi khi độc ác của Mẹ dù tôi cố gắng tin rằng thâm 
tâm Mẹ không hề muốn nói ra và Mẹ cũng thương tôi vì 
chính Mẹ đã sinh ra tôi - niềm tin này đôi khi bị lung lay bởi 
nếu tôi cũng là con do Mẹ sinh ra, sao Mẹ lại không hề 
thương cho những trận đòn tôi phải chịu và sao Mẹ lại nỡ nói 
với tôi những lời cay nghiệt ấy - Vậy thì thân phận của tôi ra 


sao, như thế nào. Sau này, có lúc tôi hỏi... Mẹ nói thật đi, 
con có phải là con của Mẹ hay Bố Viễn... mang con về cho 
Mẹ nuôi... Mẹ tôi không trả lời. 

Bà Nội tôi ở một mình trong một căn nhà khá rộng trong ngõ 
20 đường Phan Thanh Giản. Bà ở trên gác, dưới nhà cho 
mướn. Ngoài đường, bên trái là tiệm ảnh Mạnh Đan, bên 
phải là Bệnh Viện Bình Dân và Cư Xá Đô Thành - sau này, 
ông Đổng Lân và cô Thanh Nga về ở đây - Bà tôi vẫn ở một 
mình từ hồi Di Cư, bà tiếp tục chơi hụi, bà nấu xà phòng xả, 
nấu cao ban long. Tôi chả biết bà chơi hụi hay buôn bán với 
những ai nhưng vẫn áo the đen, răng đen, bà cuốn tóc đi từ 
sáng đến chiều. Câu Bà thường nói... Giời ơi, nắng đến... há 
mồm ra... và,... Này, rồi còn đời các anh, các chị nữa. Không 
khéo ăn khéo ở thì rồi... biết đời nhau ngay... Mẹ tôi rất ít 
đến thăm Bà vì ngày xưa Bà đã cố ngăn cản, chống đối việc 
Bố Mẹ tôi lấy nhau. Rồi giờ Mẹ tôi đi thêm bước nữa, cái hố 
sâu ngăn cách giữa hai người còn bằng ngàn lần con sông 
Bến Hải. Tuy vậy ngày giỗ Bố, Mẹ tôi đưa tất cả chúng tôi 
đến Bà, chẳng có phân biệt, ranh giới nào giữa chị em 
chúng tôi. Chính bà Nội mua cho tôi cái xe đạp, rồi vì bị ăn 
cắp mà tôi nhớ đời trận đòn... mưa giầy của Bố tôi. 

Một buổi chiều đi học xong, cái răng cấm của tôi đã hư và 
sưng tấy lên, đau quá, tôi đi thẳng đến Bệnh Viện Bình Dân 
xin nhổ - Bố tôi có quen cô Yến, y tá trưởng ở đây - nhổ 
xong tôi choáng váng mặt mày, đi bộ qua nhà Bà nằm nghỉ 
thì Mẹ tôi đến mắng chửi tôi và làm dữ với Bà tôi - chẳng 
hiểu vì sao - Tôi cố gắng giải thích lý do, Bà cũng nói vào 
cho tôi, vậy mà cơn giận của Mẹ mỗi lúc một dâng cao. Sau 


cùng, có lẽ vì nhịn quá lâu nỗi đau mất con, mất cháu, Bà tôi 
mát mẻ... Thôi chị a, tôi chỉ có một đứa con, giờ nó mất rồi, 
còn lại mấy đứa cháu, nếu chị không nuôi thì tôi nuôi... Thế 
là xong. Mẹ tôi đồng ý ngay không một giây suy nghĩ, Bà về 
nhẹ nhõm. Bà Nội tôi, ngó vậy nhưng cũng không phải là 
người ai bắt nạt cũng được dù Bà chỉ biết ký cái tên của Bà. 
Bà giỏi lắm và biết lo xa. Cái giường Bà nằm là cỗ hậu sự. Bà 
đã mua ngay khi mua nhà, tối Bà ngủ trên đó, tôi nằm dưới 
đất cạnh cầu thang cách chỗ Bà nằm một cái bàn nhỏ. Gian 
gác bên cạnh Bà cũng cho người thuê. Đêm nào Bà cũng 
đọc kinh Phật và tôi ngủ ngon trong giọng đọc đều đều của 
Bà mà không hề thắc mắc là Bà không biết đọc, tại sao Bà 
thuộc nhiều kinh thế. 

Nhà tôi ở giữa ngõ tức là ngõ có đường vào và trổ ra một lối 
khác. Cách nhà vài căn là nhà anh Liêm với 3 người em trai 
và ông bố già, trước có trồng một cây đu đủ... đực - tức 
không bao giờ có trái - Tôi còn nhớ anh Liêm, Tín, Dương và 
Trực - đã chết trận - còn anh Liêm thì hình như vào Không 
Quân. Cả ông cụ và 4 anh em rất thương tôi, từ 4 anh em 
này, tôi quen biết Lê Nguyên Hải và Dũng lai Pháp, quen 
thêm Hạnh, người đẹp mà không hiểu sao các anh gọi là 
Hạnh Lỉn - tức là nhỏ - nhà Hạnh ở con đường nhỏ song 
song với đường Cao Thắng (sau này Hạnh là vợ của nhạc sĩ 
nổi tiếng Trường Hải). Nhà của Đạt cũng nằm trên con đường 
Phan Thanh Giản. Đạt đang chờ giấy tờ đi Mỹ, tôi vẫn đi học, 
để làm gì chẳng biết. Đạt bảo... khi nào học xong, anh sẽ về 
cưới em... Tôi chỉ cười và lại đưa hết thư tình cho bác Ngọc 
Hoài Phương cất giữ... Người ta nói vậy thì cứ biết vậy. Sau 


đó Đạt đi Mỹ và hình như chẳng có lá thư nào của Đạt gửi 
cho tôi, về địa chỉ nhà Đạt. 

Tôi hay bu theo đám bạn con trai. Đi nhảy đầm... ké, vì đôi 
khi những nhà giàu có, dân trường Tây tổ chức bal famille tại 
nhà hoặc ở cercle, làm sao chúng tôi được mời. Ấy thế mà 
cũng mò vào được cả đám. Băng chuyên nhảy biểu diễn của 
chúng tôi có thêm Khánh, vua BeBop ở Tây về, có biết thêm 
Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thế Khanh tiệm vàng Nguyễn 
Thế Tài và mấy người con bên tiệm vàng Nguyễn Thế Năng. 
Nhảy đầm thời đó là nhảy biểu diễn, lấy hay lấy đẹp chứ 
không có chuyện lợi dụng nhau nên những cuộc nhảy với 
dân nhà giàu, chọn lọc thật vui. Tôi biết nhảy tự... mình ên, 
không ai dạy cả và bị đòn bằng củi tạ cũng nhiều vì cái vụ 
bỏ nhà đi nhảy. Cái tật ham vui phải trả những giá thật đắt. 
Thường là thế. Nhảy tại gia chưa đủ, tới vũ trường luôn và 
chính cái lúc tôi biết thế nào là vũ trường, Lê Nguyên Hải... 
tỏ tình với tôi dưới cây đu đủ đực nhà anh Liêm. Đạt đi rồi, 
mọi người coi tôi như một thằng con trai, thế nên khi Hải ôm 
tôi - nhẹ thôi - tôi quả có thấy trái tim tôi đập nhanh hơn và 
có cái gì là lạ chạy trên da thịt tôi. Thật ra, tôi có chú ý đến 
Hải hơn các bạn khác nhưng vẫn không hiểu vì sao, chỉ biết 
không gặp, thấy nhớ nhớ, mong mong. Gặp rồi thì vui nhưng 
vẫn không biết “nó là cái gì và vì sao”. Chúng tôi một bầy 
con nít chơi với nhau, đã có đứa nào biết yêu hay có bồ đâu. 
Tôi thích Hải. Anh học giỏi, hát hay và nhảy đầm cũng không 
thua ai. Năm đó là năm thứ nhất Hải vào trường Dược. 

Khiêu vũ trường Đồng Khánh là nơi đầu tiên tôi tới để nhảy 
và ở đó, tôi nghe nữ ca sĩ Mai Ly hát. Tôi không còn nhớ mặt 


chị, chỉ mang máng là dưới ánh đèn mờ ảo, chị Mai Ly xinh 
đẹp và hát hay. Thế rồi trong một lúc hứng thú, lại được các 
bạn khuyến khích, tôi trèo đại lên sân khấu và xin với ban 
nhạc cho tôi hát bài “Con thuyền không bến” của nhạc sĩ 
Đặng Thế-Phong. Giám đốc, ban nhạc coi tôi như một người 
khách nổi hứng bất tử nên chẳng ai thắc mắc. Nhiều lần sau 
đó, chúng tôi kéo nhau đến nữa và lần nào tôi cũng leo lên 
hát. Nào là “Lá thư” nào là “Chiều vàng” nào là “Gửi gió cho 
mây ngàn bay” cũng chẳng ai thắc mắc gì cho đến một đêm 
cảnh sát ruồng xét và phát giác ra tôi mới... gần gần 16 
tuổi. Tôi được vào ngủ trong đời lần đầu tiên trong đời ở 
Tổng Nha Cảnh Sát. Ngày hôm sau, Bố tôi vào ký giấy tờ 
lãnh tôi ra. Tới cổng, ông quay sang tặng tôi một cái tát trời 
giáng, thấy mấy trăm ông trời rồi lên xe bỏ đi. Tôi đi bộ về 
nhà, mặt tỉnh queo. Sau đó, ông và Mẹ tôi nói thẳng... Muốn 
đi hát thì đừng bao giờ về nhà vì nhà này không có... mả 
làm ca si. 

Tôi vẫn vô tư, hồn nhiên vì đã có Bà Nội nhưng chính Bà 
cũng không muốn thấy tôi đàn đúm với một đám con trai. 
Bà cũng la mắng tôi đều đều như khi bà... tụng kinh vậy và 
Bà lại càng không hiểu... ca sĩ là cái gì. Mà của đáng tội, tôi 
chưa chính thức bồ bịch với ai trong đám bạn trai trời đánh 
của tôi ngoài Hải là người tôi mới hơi... mong chờ. Đám bạn 
trai của anh Sơn tôi thì người nào cũng thương tôi và xem tôi 
như một đứa em trai. Ấy vậy mà rồi Hải và tôi, cả hai đứa 
chưa kịp nói một tiếng yêu, Hải đã bỏ trường Dược gia nhập 
binh chủng Không Quân. Cũng như Đạt, Hải hẹn tôi ngày tôi 
ra trường và chúng tôi hồn nhiên nhìn một Lê Nguyên Hải 


hào hoa, học giỏi, hát hay, nhảy đẹp đi vào cuộc sống quân 
ngũ. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, tụ họp nói dóc 
và đi nhẩy đầm. Cũng là dịp biểu diễn cho Hải nghe. Thời đó 
tôi cũng đã biết hát nhạc ngoại quốc như Crazy Love - You 
are my special Angel - Put your hand on my shoulder - Only 
you và Unchain Melody, tiếng Tây thì Mavie - Non Je ne 
regrette rien - Sur le chemin de ta maison - Hải gọi tôi là 
Connie Francis. Thời gian này, tôi quen biết nhạc sĩ Tùng 
Giang ở khiêu vũ trường Đồng Khánh.... 

... Đầu Đông, Đà Lạt thật tuyệt vời. Bà chủ Night Club là một 
bà già gốc Hoa. Có lúc bà cay nghiệt nhưng cũng có lúc dễ 
thương, thông cảm với cuộc sống của các chị vũ nữ làm việc 
với bà vì nhiều người vào nghề vì hoàn cảnh gia đình. Có chị 
ngày đi học, tối làm vũ nữ, có nhiều chị chồng đi lính xa, 
phải nuôi cha mẹ già và một bầy con. Tối đến, dưới ánh đèn 
mờ ảo của vũ trường, chị nào trông cũng lộng lẫy vì thực sự 
ngoài đời, các chị là người đẹp chẳng may trời bắt nghèo. 
Nhưng cái nghề này, theo tôi là một nghề lương thiện. Làm 
vũ nữ không có nghĩa là... đi đêm với mọi người. Không ai 
bắt các chị làm đều đó dẫu đó là bà chủ, cho dẫu người 
khách đó là triệu phú. Ngoại trừ trường hợp các chị để lòng 
yêu thì đó là quyền riêng của các chị. Giới giang hồ thường 
có mặt theo yêu cầu của bà chủ, để bảo vệ cho chúng tôi và 
nhà hàng trong những trường hợp khách say sưa, quậy phá 
đánh lộn. Chúng tôi trở thành một nhóm, coi nhau như anh 
chị em trong nhà. Tuy họ giang hồ, tuy các chị là vũ nữ 
nhưng tất cả, theo cái nhìn và sự hiểu biết của tôi, họ là 
những con người trọng tình, trọng nghĩa gần gần giống tinh 


thần Lương Sơn Bạc nhưng họ không phải là những tay giết 
người, không chơi gác kẻ yếu thế, bênh vực người, che chở 
người yếu đuối. Họ cũng là người có học, trường Tây có, 
trường Ta có. Tôi giành được sự chăm sóc của các anh chị 
trong suốt những năm tháng ở Đà Lạt. Một bài học. Một kinh 
nghiệm rất đáng trân trọng cho cuộc sống. Kinh nghiệm đó 
sẽ được sử dụng như thế nào, theo chiều hướng nào. Đúng 
là một bài học tốt cho tôi. 


khánh Ly 
Chuyện kể sau 40 năm 
Chương 6 


Tất cả những sự việc đã xảy ra, đã qua. Tất cả những khuôn 
mặt đã xa khuất mịt mù. Tất cả những gì gọi là hạnh phúc 
hay nỗi đau của một thời nào đó, chúng ta không còn nhìn 
thấy, tìm lại được. Tôi gọi đó là kỷ niệm. Tôi không có quá 
khứ, dĩ vãng như mọi người thường đề cập tới. Tôi chỉ có kỷ 
niệm và đó là tất cả gia tài tôi cuu mang cho đến một ngày 
nào đó. 

Cái gì không còn nhìn thấy, không còn sờ tới được, dẫu chỉ 
một vài giây đồng hồ trước. Duy chỉ có kỷ niệm là bất biến. 
Nếu trong cuộc sống có một điều gì đó không thể thay đổi 
được thì đó là kỷ niệm. Những sự việc, những con người, đẹp 
có, xấu có đã bỏ chúng ta mà đi. Tuổi trẻ đã bỏ chúng ta. 
Mầu trong của mắt. Mầu xanh của tóc. Mầu hồng của môi. 
Đã bỏ chúng ta. Lạnh lùng, tàn nhẫn và hồn nhiên. 

Ở tuổi ba mươi, bốn mươi hay đã bước qua ranh giới nửa đời 
người như tôi hiện nay. Kỷ niệm không hề phôi pha theo 
ngày tháng. Mỗi ngày qua, chân bước tới gần cái cõi đi về. 
Tôi càng thấy gắn bó với kỷ niệm, như chỉ có kỷ niệm bây 
giờ mới trọn vẹn là của riêng tôi, như chỉ có những người đã 
xa đời, mới thuộc về tôi mãi mãi. Vì một lẽ nào đó, tôi 
thường “sống” với người đã khuất nhiều hơn, trân quý hơn, 
yêu thương và cảm thấy yên tâm hơn, được an ủi chia sẻ 
nhiều hơn. Ai đã từng trải qua nhiều ngang trái nghịch cảnh, 


cay đắng oan khiên, sẽ hiểu vì sao tôi có nhiều cái... khác 
người. 

Mỗi người một cách sống là điều tự nhiên từ ngàn xưa. Ôi, 
khi ta đói, kỷ niệm có cho ta no. Khi ta lạnh, kỷ niệm có làm 
cho ta ấm. Khi ta nghèo, kỷ niệm có làm cho ta khá hơn. Có 
nhiều người nghĩ như vậy và họ nghĩ đúng. Kỷ niệm không là 
miếng cơm manh áo hay tiền bạc trong đời sống. Kỷ niệm 
đẹp dé hơn, cao hơn, thiêng liêng hơn. Kỷ niệm làm đời sống 
chúng ta thăng hoa trong sáng và thánh thiện. Tôi thật tình 
tiếc cho những ai coi thường kỷ niệm hoặc có mà không biết 
giữ. Những người đó, tâm hồn mới nghèo nàn làm sao. 
Chúng ta có thể dời núi, lấp biển nhưng bản tính con người 
là điều không bao giờ thay đổi. Thật đáng tiếc. 

Có nhiều đêm chợt thức giấc nhìn ra vườn, vầng trăng tròn 
tỏa ánh sáng soi rõ từng ngọn cây, khóm cỏ giống hệt như 
một đêm trăng quê nhà cũng trong một khu vườn nhỏ, có 
những kẻ quên đời sống quanh mình, cùng nhau uống rượu, 
ngâm thơ đàn hát dưới “nắng khuya”. Những đêm nằm nghe 
mưa buồn rào rạt, chợt nhớ những chiều mưa xưa cùng theo 
nhau ra quán ngồi, im lặng bên nhau nghe những giọt cà 
phê tí tách rơi, im lặng bên nhau nhìn người người, ngựa xe 
ngược xuôi. Những giây phút im lặng đã nói với nhau biết 
bao điều không thành tiếng. Buổi sáng cây cỏ còn lấp lánh 
sương mai, im lặng đi bên nhau dưới hàng thông từ bao năm 
reo mãi những điệu nhạc vi vu buồn bã bên mặt nước câm 
nín chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm. 

Buổi trưa trời cao xanh thẳm, nắng đuổi nhau theo gió trên 
thảm cỏ quen, có cây đàn nằm thênh thang lắng nghe bước 


chân nhẹ nhàng lúc xa, lúc gần của hai kẻ quên đời. Chiều 
có mưa bụi dăng dăng qua thành phố, quán cà phê vắng, 
hương ca phê thơm lừng, vẫn chỉ hai người khách quen ngồi 
đó, im lặng bên nhau. Có gì quan trọng đâu. Không, không 
có gì cả, có nhau là điều đáng nói và họ đã có nhau trong 
suốt cuộc đời. 

Đà Lạt đẹp. Đà Lạt hiên. Đà Lạt thơ mộng. Đà Lạt bao dung. 
Đà Lạt thủy chung. Định mệnh khởi đi từ một nơi như thế. 
Tại sao không là Sàigòn. Tại sao không là Huế. Không, 
Sàigòn và Huế không phải là Đà Lạt. Không bao giờ nên mọi 
sự phải khởi đi từ đó. Một sự tình cờ, mà ngẫm lại thì không 
đúng, không phải. Rõ ràng là sự sắp đặt của cái mà chúng ta 
gọi là Định Mệnh. Một người lưu lạc từ sông Hồng, một người 
rời xa sông Hương để gặp nhau vào một đêm có mưa và gió 
đầy trời, ở cái thành phố nhỏ bé, nhìn ai cũng là bạn. Cái 
thành phố đó nếu bạn đến một lần là sẽ nhớ mãi. Đến rồi 
không muốn rời đi. Đi rồi lại muốn trở lại. Nhưng đó là Đà 
Lạt của 40 năm về trước, một Đà Lạt hiền lành như ngô 
khoai, trong sạch đẹp đẽ thơm như hoa hồng nhung, ngọt 
ngào như chuối La Ba và thủy chung như những hàng thông 
thẳng đứng suốt đời chỉ reo mãi một khúc nhạc hiền hòa. 

Là một người sống đời ca hát, có dăm ba mối tình lớn, tình 
con, chân đã đi mòn mỏi trên quê hương, rồi năm châu bốn 
biển, đã gặp gỡ cả triệu người. Mưa bão cũng đi. Nắng gió 
cũng đi. Đi đến không còn biết mình đi đâu. Không cần biết 
vì bốn biển là nhà, nhìn đâu cũng thấy quê hương, nhìn ai 
cũng là anh, chị em, chắc chắn những người cùng một kiếp 
sống như tôi, phải có nhiều điều để nhớ mà tôi gọi là kỷ 


niệm. Qua một cánh rừng, ngang qua một cây câu. Dùng lại 
ở một góc phố. Ngồi xuống uống một ly cà phê nơi quán nhỏ 
ven đường, thậm chí nhìn từng ngọn cây, bụi cỏ bên lề, lòng 
tôi cũng xao xuyến xót xa. Có lúc bàng hoàng ngẩn ngơ, 
tưởng chừng như trong một cơn mơ, tưởng chừng một 
khuông mặt, một dáng người thương yêu, thấp thoáng đầu 
phố, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra những ngón tay 
tháp bút gây guộc quen thuộc kia chạm vào tay mình. 
Nhưng rồi tôi hốt hoảng đến bật khóc vì trong tay tôi, chỉ có 
bàn tay lạnh giá của chính mình và góc phố kia chỉ là một 
khúc quanh hiu quạnh. 

Nhiều khi ngồi một mình, lòng trống rỗng, đầu trống rỗng. 
Tôi không thể nghĩ đến bất cứ một điều gì . Dường như trái 
dất đã sạch trơn, chẳng còn gì hoặc là tôi ngồi đó nhưng hồn 
tôi không còn ở trong tôi . Một cái xác, một người chết và 
đối với người chết, không có vấn đề gì được đặt ra vì sẽ 
không có câu trả lời. Người chết không biết nói . Nhưng lại 
có những lúc tôi vùi mặt vào gối khóc nức lên từng hồi . 
Lòng nặng triu những kỷ niệm đớn đau không hề phai nhòa 
theo thời gian. Nghĩ đến người này, người kia, nghĩ đến đời 
mình, tim muốn vỡ ra trăm ngàn mảnh. Cũng nhiều đêm tôi 
nằm chong mắt nhìn bóng đêm vây phủ, nước mắt lặng lẽ 
roi . Cứ thế cho đến lúc thiếp di. Tôi đã hiểu thế nào là khóc 
lẻ loi một mình . 

Tôi cũng có những niềm vui chứ không phải lúc nào cũng ôm 
mối sầu thiên thu ấy . Gia đình tôi tương đối là bình yên về 
mọi mặt. Không có những nặng nhẹ giận hờn. Cả hai vợ 
chồng đều đứng trên đỉnh dốc của đời, một cuộc đời quá 


nặng nhọc mệt mỏi mà cả hai đều nhận thức được, đều nhìn 
thấy những chịu đựng câm nín của nhau, cùng cố tránh cho 
nhau những muộn phiền nếu cảm thấy mình có thể gánh 
vác được . Vợ chồng về già nếu có thể sống với nhau đến 
già, có thể trở thành hai người bạn. Đây là một điều tốt vì có 
nhiều điều, vì là vợ chồng, sẽ không thể chịu đựng nổi, 
nhưng nếu là bạn, sự việc sẽ đơn giản hơn khi có thể nói với 
nhau tất cả những điều tưởng không thể nói được, có đôi lúc 
tôi tâm sự với bạn một vài điều riêng . Song đó là chuyện 
của mười năm về trước, giờ đây chúng tôi sống đúng là đôi 
bạn già, nương tựa nhau lúc chiều tới . Còn cái gì mà phải 
giấu giếm nhau ở tuổi này . Duy có một điều, kỷ niệm riêng 
tư của mỗi người dường như vẫn là những điều riêng tư được 
cả hai tự động tôn trọng. Không thể chia sẻ, không thể an ủi 
. Rất tôn trọng . 

Dĩ nhiên không phải cuộc sống chung 26 năm không có 
những cay đắng. Phải nói là nhiều đấy, nhưng tôi, phải, 
chính tôi là người quyết định, không thay đổi làm gì nữa và 
làm cho cuộc sống chung trở nên có ý nghĩa, trở nên đáng 
sống. Làm cho người này trở nên sự cần thiết của người kia . 
Làm cho nơi chốn này là nơi chốn để lúc nào cũng mong trở 
về mà không có sự sợ hãi hay vì không còn sự chọn lựa nào 
khác . Những kỷ niệm giữa cuộc sống chung quả có lúc làm 
tôi buồn tủi . Tôi không hề quên. Không thể quên, thế nhưng 
tôi xem đó như những thử thách, những chuyện nhỏ đời 
thường. Bởi cuộc đời, đâu phải lúc nào cũng cho ta sự ngọt 
ngào, mà nếu tôi là người đòi hỏi như thế, tôi đã tự làm khổ 
tôi trong 26 năm dài . Thỉnh thoảng hai vợ chồng ngồi ôn lại 


những vui buồn xa xưa mà tưởng như chuyện của ai đó . 
Dưới mái nhà này là sự bình yên bởi tôi muốn như thé. 

Nếu có điều gì làm tôi đau lòng, ấy là tại tôi. Tôi muốn sống 
bình yên nhưng tâm tôi chưa yên. Tôi nhạy cảm quá . Tôi dễ 
vỡ quá, cho dù dưới mắt nhìn và sự nhận xét của nhiều 
người thì tôi là một người bản lãnh, can đảm. Điều này thật 
ra cũng không có gì gọi là sai hay xa sự thật bởi vì nếu tôi 
không can đảm, liệu giờ này tôi còn sống nổi với bao nhiêu 
tang thương chưa giây phút nào nguôi ngoai trong từng hơi 
thở . Cái gọi là bản lãnh, can đảm đôi khi chỉ là sự dối lừa, là 
cái vỏ mầu mè bên ngoài mà nó cũng có thể được xem nhu 
thái độ bất cần của một người chẳng mấy tha thiết đến cái 
gọi là ngày mai, của một người không mấy bình thường nếu 
không muốn nói là Điên. Thấy đời chán quá, chán đời quá, 
mà vẫn cứ ôm lấy cuộc đời . Là vì sao . Vì còn nhớ đến nhiều 
người. Vì còn nhiều người, nhiều điều để nhớ . Vì rằng đôi 
lúc tưởng đã quên nhưng cũng lại chỉ tự lừa dối mình mà 
thôi . Tôi không hê quên những điều cần phải nhớ và rồi 
chẳng có gì an ủi cho bằng đến một lúc nào đó như lúc này, 
tất cả oan khiên sẽ mở ra . Phải được mở ra, nào phải chỉ 
mười năm, đã 40 năm rồi đó . Nếu không phải là bây giờ, sẽ 
chẳng còn bao giờ nữa . 


khánh Ly 
Chuyện kể sau 40 năm 
Chương 7 


Năm 1956, gia đình tôi đã ở Đà Lạt 1 năm....6 năm sau, tôi 
lại lên Đà Lạt tìm nơi trú thân nhưng lần này, chỉ có mình 
tôi.... Không có tin hay thư của Đạt. Hải đi Mỹ theo đuổi 
nghiệp Không Quân. Bạn bè tình không nhạt nhưng cũng 
chẳng còn gần gũi vui chơi như ngày nào. Anh tôi vào Thủ 
Đức. Bác Phương, Nam, Dũng lo đâm đầu học để may ra 
không phải di lính. Cây đu đủ đực nhà anh Liêm dường như 
buồn hẳn đi. Nó đứng trơ trọi một mình, ngày cũng như đêm 
chờ đợi tiếng cười của chúng tôi. Chuyện đó không bao giờ 
có lại nữa. Tôi cũng trơ trọi như nó. Con ngõ đường như sâu 
hơn, hun hút trong ánh sáng vàng vọt yếu ớt hắt ra từ 
những căn nhà nhỏ thường đóng cửa sớm sau bữa cơm 
chiều. 

Tôi mới 17 tuổi đã thành đàn bà, đã mang trong người một 
mầm sống không mong đợi. Lỗi của tôi...Tôi biết anh ta ở Vũ 
Trường Đồng Khánh. Anh ta là một người đẹp trai dù ăn nói 
không có duyên. Anh ta tên là Minh, dân Trường Tây gốc Đà 
Lạt. Gia đình Minh đàng hoàng, công giáo, điều này nhắc 
nhở tôi nhiều đến những ngày hạnh phúc khi học nội trú lúc 
còn ở Hà Nội. Mới xa Hà Nội mấy năm, tôi đã nhớ. Có lẽ tôi 
nhớ đến Bố tôi nhiều hơn là bởi tôi không hề tin rằng Bố tôi 
đã chết.... Tôi thích Minh nhưng không hề cảm thấy rung 
động, hồi hộp chờ mong. Không có cảm giác...đông cứng 


hoặc cháy bỏng, ngộp thở lảo đảo, bềnh bồng, tan chảy như 
bọt nước. Lê Nguyên Hải cho tôi những cảm giác đó dù chỉ 
ngồi cạnh nhau, cầm tay nhau. Hải có phải là tình yêu của 
tôi không. Tôi có yêu Hải không. Tôi không biết. Cũng như 
không biết như thế có phải là tình yêu không. 

Sự lầm lỡ của tôi là nỗi đau đớn của Bà Nội - con gái không 
chồng lại...ôm balo ngược. Bà tôi xấu hổ. Mẹ tôi không cần 
biết. Riêng tôi, chẳng cảm thấy gì. Minh cũng không phải là 
người tệ, chơi chạy nhưng anh là lính Không Quân chuyên 
về Radar học tại Mỹ... Lương một anh lính hạ sĩ dù là không 
quân, nuôi anh còn chẳng đủ no, nói gì đến vợ con. Minh 
bảo sẽ đưa tôi về Đà Lạt trình diện bố mẹ nhưng rồi anh...ở 
tù vì tội đào ngũ. Tôi chẳng bao giờ quên những lần đi thăm 
Minh ở Khám Chí Hòa. Khi cái bầu 6 tháng, tôi vẫn đi hát ở 
Anh Vũ và chính ở đó, tôi gặp Trung Úy Không Quân Kim 
Cương. Sau buổi hát, anh chở anh Sơn và tôi chạy vòng 
vòng Sài Gòn...hát tiếp những bài tôi vừa hát, đặc biệt anh 
hát cho tôi nghe bài Anh đến thăm em một chiều mưa...Anh 
bảo...Mai chọn bài có gout lắm, cứ như thế, và anh cũng 
muốn em giữ mãi nụ cười. Anh thích thấy em cười vì nụ cười 
đó sẽ mở cho em tất cả những cánh cửa...Cuộc gặp gỡ giữa 
anh em chúng tôi và Trung Úy Lưu Kim Cương đơn giản như 
vậy. Tôi biết ơn anh vỉ anh là người duy nhất có cái nhìn 
thiện cảm với tôi. Anh là người đầu tiên và duy nhất khuyến 
khích tôi đi theo nghiệp dĩ này. Khi nào có gì cần, cho anh 
hay...Ngày tôi sinh Ly Cơ, anh nhờ người gửi cho tôi 1500 
đồng với lời nhắn...mua đồ cho con...Anh không bao giờ biết 
tôi đã dùng số tiến đó để tiếp tế cho Minh ở Chí Hòa. Chẳng 


ai. Anh vào nhà thương Đức Chính thăm tôi trong bộ đồ bay. 
Bác Phương Kêu tức nhà báo Ngọc Hoài Phương tên cha mẹ 
đặt là Nguyễn Ngọc Kiểm cũng vào. Chị Yến cầm cho tôi 500 
nói của mẹ gửi nhưng mẹ và Bà Nội không vào. Có điều 
không ai biết, tôi tự động chạy xe Velosolex...đi đẻ. 

Ôm con về ở với Bà Nội không phải là điều đơn giản như cái 
lúc Bà giận Mẹ và tỏ lòng thương cháu. Tôi không buồn được 
vì tôi đã gây lỗi lầm không thể tha thứ dù sau khi mãn tù, 
Minh đến nhận vợ con và hứa sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Song 
đối với những người hàng xóm, nhất là các bạn bè cũ của 
Bà, tôi vẫn là đứa con gái hư hỏng. Làm sao tôi có thể cắt 
nghĩa rằng vì lỡ dại nên phải lấy luôn cái người đó. Làm sao 
tôi có thể nói rằng sẽ không còn ai dám lấy tôi vì tôi không 
còn cái ..... thổ tả gọi là trinh tiết. Cái thời của chúng tôi nó 
khó khăn như thế đó... Thậm chí có ca sĩ không dám cho mọi 
người biết mình có người yêu vì sợ khán giả không còn thích 
mình nữa. Bà Nội tìm cho tôi vú Chính để nuôi Ly Cơ. Con bé 
có lần ốm, sưng phổi gần chết, nếu không nhờ Bà, chắc 
LyCơ đã bỏ tôi mà đi rồi. Bởi lúc đó tôi chưa có một ý niệm, 
trách nhiêm làm mẹ. Yêu con thì có nhưng còn phải kiếm 
tiền nuôi con nữa chứ. Tôi không muốn trở lại cuộc sống khi 
mọi người quên mình, trong một cái phòng tối tăm, không 
giường chiếu trên một cái nhà sàn ở Cầu Kinh. Cơm bữa đói 
bữa no, tiền hát khi có khi không và đó là lý do tôi nhận lời 
hát cho Night Club ở Đà Lạt sau khi gửi Ly Cơ lại cho Bà. 
Minh và tôi sống cuộc sống vợ chồng như mọi người. Chúng 
tôi ở chung với Bố Mẹ Minh. Năm sau, tôi có thêm một đứa 
con trai. Có người trong nhà bảo...thằng nhỏ trông giống 


ông...Lưu Kim Cương...Sao lại có ông Lưu Kim Cương trong 
này khi nhắm con mắt lại, người cũng biết Bảo Linh là con ai 
chứ. Tôi lại thắc mắc. Tại sao thế nhỉ. Sao không yêu mà 
lại...có con. Tôi sinh cu Linh ở Sài Gòn khi về nhà Bà Nội và 
lại một lần nữa, tôi tự động gọi taxi đến nhà thương ông 
Nguyễn Duy Tài. Cô y tá bảo chờ cô cho người đi mời bác sĩ 
về vì ông đang coi ciné ở rạp Eden. Tôi nhảy dựng lên...trời 
đất ơi, người ta đẻ đến nơi rồi mà còn đi tìm bác sĩ...mặc y 
tá nói, tôi hùng dũng leo lên bàn đẻ và rồi khi Bố Tài về tới, 
tôi đã hoàn thành thêm một tác phẩm...không chờ đợi. 
Nhưng dù sao chúng nó cũng là máu thịt của tôi. Không yêu 
chồng. Ai cấm tôi yêu con. Chẳng bao giờ tôi quên hai lần 
vuoc cạn, tôi chỉ có một mình và nằm suốt đêm. Khóc cho 
sự lỡ lầm ngu dại 

không thể tha thứ được của mình. Tôi nghĩ đến bố tôi. Ôi, tôi 
có lỗi với ông biết bao nhiêu. Tôi chỉ có lỗi với Bố tôi mà thôi. 
Ly Cơ, Bảo Linh, vú Chính và tôi ra bến xe đò Minh Trung trở 
lại Đà Lạt bởi lúc đó tiền lương của tôi là 75.000. Đủ sức để 
khỏi phải mẹ con mỗi mgười một nơi. Lương của Minh bao 
nhiêu, tôi không biêt. Anh làm cho Usaid dưới quyền ông 
Lâm Quang tại Tuy Hòa và rất ít khi về nhà. Có vú Chín, tôi 
giao con và sống trở lại như thời con gái. Ở lại phòng trà 
ngủ với mấy chi vũ nữ hoặc leo lên đồi cù nằm nhìn Trời Đất. 
Tôi vẫn chưa ý thức được một cách nghiêm chỉnh, bổn phận 
của một người mẹ. Tôi vẫn chưa đủ tình yêu đúng nghĩa 
dành cho các con. Tôi còn quá trẻ. Tôi đã biết gì về cuộc 
sống quanh tôi. Tôi yêu tôi và chưa kịp sống cho tôi. Không 
có gì cho tôi. Không phải là lỗi của Minh trong cơn say rượu. 


Chỉ khổ một cái là người tôi yêu không phải là Minh. Chưa rõ 
ràng là ai, tôi chưa biết yêu...Mãi nhiều năm sau, tôi mới 
biết thế nào là tình yêu. 

Điều không thể thay đổi, chối cãi là tôi yêu hát. Từ ngày đó, 
tôi đã tự nhủ dầu có phải đánh đổi hết để chỉ được hát, tôi 
cũng không ngần ngại và Đà Lạt quả là nơi tuyệt vời để hát 
những nhạc phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Đặng Thế 
Phong, Nguyễn Văn Khánh. Đông hay vắng không hề ảnh 
hưởng đến tôi. Thế giới của tôi chỉ có riêng tôi. Tôi hạnh 
phúc, tôi đau đớn sống với tôn giáo của mình. Những ngày 
nắng nhẹ nhàng. Những đêm mưa dịu dàng. Những bình 
minh rực rỡ. Những hoàng hôn cô lẻ. Đâu có ai để ý. Chỉ 
riêng mình tôi lặng lẽ trên con dốc dài, bên dòng suối nhỏ, 
giữa bao la hoang dại, cố gắng hít cho đầy buồng phổi của 
mình hương thơm của đất trời hoa cỏ. Tôi yêu tôi - tôi yêu 
tình yêu của tôi, một tình yêu chưa giành cho riêng ai. Tôi 
thực sự dồn hết tình yêu vào những ca khúc mỗi đêm tôi hát 
với nỗi buồn. Nói là buồn bởi tôi chưa bao giờ được vui. Tôi 
hình như cũng là một đứa con không được mong đợi. Một sự 
thất bại của mẹ tôi. Thường thì một người đàn bà đẹp khó có 
thể chịu đựng một đứa con xấu. Tôi giống Bố. Lại thêm một 
lý do để mẹ luôn luôn bỏ quên tôi, tuy nhiên điều mẹ không 
hài lòng lại chính là điều làm cho tôi hãnh diện. Nó là nguồn 
ai ủi giúp tôi chống đỡ với bao điều tủi cực trong đời sống. 
Có biết bao người không đẹp và nghèo nhưng cả hai đều 
không phải là một cái tội. Nghĩ thế nên tôi không hề thất 
vọng khi Đạt quên tôi, song tôi tiếc Hải vì đã nghĩ đến Hải 
rất nhiều mà nếu Hải không đi xa, chắc tôi đã biết thế nào là 


tình yêu. Có thể tôi sẽ có hạnh phúc, cũng có thể không 
nhưng ít ra, tôi không đến nỗi phải ân hận. Một lần Bảo Linh 
hỏi tôi...Mẹ có yêu ba không... Tôi trả lời không cần suy nghĩ. 
Không. Thật tàn nhẫn nhưng rất thật thà vì Minh không bao 
giờ có trong ý nghĩ của tôi. 

Tôi bắt đầu biết hút thuốc là từ năm 16 tuổi khi ở chung với 
chị của Minh là chị Lệ Quyên, người đóng vai chính trong 
phim "Nước mắt đêm xuân" của anh Nguyễn Long. Chị hút 
và thường bảo tôi...châm tau điếu thuốc mi...[gia đình Minh 
gốc Huế] riết rồi tôi hút thuốc lá hồi nào không hay. 1964 
Hải từ Mỹ về và qua Thái Lan học thêm về loại máy bay A-6. 
Chị Quyên rủ tôi lên Pleiku chơi và tình cờ, tôi gặp lại Hải. 
Chúng tôi nhìn và chào nhau như 2 người bạn. Hải ngồi với 
bè bạn. Vũ Trường Phượng Hoàng hình như là nơi giải trí duy 
nhất cho các chàng Không Quân hào hoa bay bướm nơi thị 
trấn đìu hiu đó. Chúng tôi nhảy với nhau một bài. Hải bảo 
anh đi với người yêu. Trước khi bài hát chấm dứt, Hải 
nói...Sáng mai anh bay dùm cho một người, chờ anh về anh 
đưa em đi coi Biển Hồ...Tôi cho anh biết nơi tôi ở và chúng 
tôi chia tay. Tôi về trước. Giọng Hải đầy rượu, tiếng cười của 
anh vang lên trong cái khuya vắng của Vũ Trường. 

Tôi không nhớ là mấy giờ vì đang say ngủ. Tiếng đập cửa 
rầm râm làm tôi hốt hoảng. Hải la lớn...Mai, Mai anh đây, 
Hải đây...Tôi vội vàng chạy ra mở cửa phòng, Hải loạng 
choạng bước vào, anh ôm hai vai tôi và nói...Mai chờ anh, 
xong phi vụ anh sẽ đưa em đi Biển Hồ...Tôi chưa kịp hỏi, Hải 
đã đổ ập người xuống giường, ngủ. Tôi chui vào mền nằm 
ghé bên anh, tôi cố đẩy anh đắp mền cho anh nhưng đành 


chịu. Hải nằm úp mặt trên tấm khăn phủ giường. Tôi trở lại 
giấc ngủ dở dang, 6 giờ sáng thứ dậy, Hải không còn nằm 
đó nữa. Khoảng 2 tiếng sau, tôi chợt nghe một tiếng nổ lớn 
không biết xuất phát từ đâu và sau đó, tôi được tin anh đã 
chết. 

Trên chiếc phi cơ đưa xác Hải về Sài Gòn, chỉ có một mình 
tôi ngồi bên quan tài của anh. Tôi đau đớn nhưng không 
khóc được. Không một giọt nước mắt nào rơi ra khỏi đôi mắt 
của tôi. Điều làm tôi xót xa hơn nữa là bạn bè và gia đình 
Hải quy tất cả trách nhiệm vào tôi. Tôi không nói được gì. Tôi 
không muốn nói. Tính tôi vốn vậy. Lặng lẽ tôi quay lưng đi 
trước những cái nhìn căm giận và ai oán của mọi 
người...Nhiều năm về sau, rất nhiều năm về sau, tôi nhận 
được một bức hình do chính thân phụ Lê Nguyên Hải gửi cho 
tôi với hàng chứ cũ viết sau tấm ảnh...Gừi cô Khánh Ly thay 
mặt cố nhân Lê Nguyên Hải. Lúc đó, tôi khóc. Ôi, sao hạnh 
phúc bao giờ cũng đến với tôi quá trễ... 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Khánh Ly 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 26 tháng 1 năm 2005 


